VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên) 
ĐẶNG THANH HẢI (Chủ biên) 
NGUYÊN CHÍNH CƯƠNG - TƯỞNG DUY HẢI - PHẠM VĂN VĨNH 


CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẤM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA 


Môn: Vật lí - Lớp 12 


(Theo Quyết định số 1882/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 
và Quyết định số 2892/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 


Chủ tịch: ĐỖ HƯƠNG TRÀ 
Phó Chủ tịch: LỤC HUY HOÀNG . 
Uỷ viên, Thư kí: NGUYỄN HỮU TÌNH 


Các uỷ viên: LÊ ANH ĐỨC - NGUYÊN VĂN HỢP 
ĐẶNG TIẾN SƠN - VŨ THỊ THU 
NGUYÊN VĂN THUẬN - NGUYÊN VĂN TÚ 


HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẤM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA 


Môn: Vật lí - Lớp 12 


(Theo Quyết định số 1882/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 
và Quyết định số 2892/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 


Chủ tịch: ĐỖ HƯƠNG TRÀ 
Phó Chủ tịch: LỤC HUY HOÀNG . 
Uỷ viên, Thư kí: NGUYỄN HỮU TÌNH 


Các uỷ viên: LÊ ANH ĐỨC - NGUYÊN VĂN HỢP 
ĐẶNG TIẾN SƠN - VŨ THỊ THU 
NGUYÊN VĂN THUẬN - NGUYÊN VĂN TÚ 


VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên) 
ĐĂNG THANH HẢI (Chủ biên) 
NGUYÊN CHÍNH CƯƠNG - TƯỞNG DUY HẢI - PHẠM VĂN VĨNH 


Chuyên đề học tập 


VẬTLÍ 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH 


Sách Chuyên đề học tập Vật lí 12 gồm 3 chuyên đề. Mỗi chuyên đề gổm một số 
bài học. Mỗi bài học là một chuỗi các nội dung kiến thức và nhiệm vụ học tập, 
cụ thể như sau: 


@' 


Khởi động Đọc hiểu 


Nêu ra câu hỏi có vấn đề, kích thích Cung cấp thông tin, định hướng, 
tư duy, sự tò mò cũng như định tìm tòi khám phá kiến thức mới. 
hướng nghiên cứu cho học sinh. 


; Ø 


Câu hỏi Hoạt động 
Trả lời câu hỏi giúp học sinh tìm tòi, Tiến hành các hoạt động giúp học 
khám phá kiến thức. sinh giải quyết các vấn đề học tập, 


đồng thời phát triển các năng lực 
cần thiết. 


Những điều cần lưu ý. EM CÓ THỂ j 


Phát triển năng lực, tập trung vào 
năng lực giải quyết vấn đề trong 
cuộc sống và định hướng nghề 
: nghiệp của học sinh. 
Chốt về kiến thức, tóm tắt các kiến 
thức cơ bản của bài học. 


Mở rộng các kiến thức cập nhật, 


hiện đại, có tính chất liên ngành 
hoặc liên môn. 


Hấy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa 
đề dành tặng các em học sinh lớp san! 


LỜỒI NÓI ĐẦU 


Chuyên đề học tập Vật lí 12 được biên soạn theo định hướng đổi mới 
giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực 
của người học. Kiến thức trong Chuyên đề học tập Vật lí 12 làm cơ sở 
giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần 
có trong cuộc sống hiện tại và tương lai. 


Chuyên đề học tập Vật lí 12 là cuốn sách hướng dẫn học sinh hoạt động 
để tìm tòi, khám phá ra kiến thức mới, vận dụng vào việc giải quyết 
các vấn đề của học tập và của thực tiễn cuộc sống. Các hoạt động 
học tập trong Chuyên đề học tập Vật lí 12 rắt phong phú và đa dạng. 
Thông qua các hoạt động học tập này, các em không những hình 
thành và phát triển các năng lực khoa học nói chung và vật lí nói 
riêng mà còn hình thành và phát triển được các năng lực chung như 
năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và 
sáng tạo,... 


Ngoài việc phát triển những năng lực nêu trên, sách Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 còn giúp học sinh biết cách tự học, tự nghiên cứu, tạo điều 
kiện để học sinh được trao đổi, thuyết trình, hợp tác khi làm các 
dự án học tập, định hướng nghề nghiệp trong tương lai,... 


Các tác giả mong muốn Chuyên đề học tập Vật lí 12 sẽ mang đến cho 
các em niềm vui và sự đam mê trong học tập môn Vật lí để có kết quả 
học tập tốt môn học này cũng như hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên. 
Hi vọng rằng sách sẽ góp phần giúp các em nhận biết được rõ hơn 
năng lực và sở trường của bản thân để bắt đầu định hướng nghề 
nghiệp, có kế hoạch học tập nhằm đáp ứng các yêu cầu hướng 
nghiệp của mình. 


CÁC TÁC GIÁ 


MỤC LỤC 


Bài 1. Đặc trưng của dòng điện xoay chiều 


Bài 2. Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp 


Bài 3. Máy biến áp 
Bài 4. Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều 


CHUYÊN ĐỀ 2. MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


Bài 5. Tia X 


Bài 6. Chụp X-quang. Chụp cắt lớp 


Bài 9. Hiệu ứng quang điện và năng lượng của photon 


Bài 10. Lưỡng tính sóng hạt 


Bài 11. Quang phổ vạch của nguyên tử 
Bài 12. Vùng năng lượng của tỉnh thể chất rắn 


Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách 


CHUYÊN ĐỀ Ỉ 


= - 
DÒNG ĐIỆN. 


__ XORYJC 


“=.-.==.— 


Tại sao dòng điện truyền từ nhà máy đến nơi tiêu thụ 
là dòng điện xoay chiều? Dòng điện này được tạo ra 
như thế nào, nó có đặc điểm gì? 


NỘI DUNG 
» Đặc trưng của dòng điện xoay chiều 
«  Doạn mạch điện xoay chiều RUC 

« Máy biến áp 

«_ Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều 


ĐẶC TRƯNG CỦA DÒNG ĐIỆN 


XOAY CHIỀU 


(` Điện lưới cung cấp trong các hộ gia đình là dòng điện xoay chiều. Vậy dòng điện 
\_ xoay chiều có đặc điểm gì? 


I. ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


Chúng ta đã biết, khi biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có dạng: 


¡= Icos(ot + @) (A) (1.1) 
thì điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch đó là: 
u= U,cos(œt + @ ) (V) (1.2) 
Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều này lần lượt là: 
lọ 
=—= 1.3 
J2 (1.3) 
và =. (14) 
Trong đó: v2 


— 1(A)} và u (V) là giá trị của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn 
mạch tại thời điểm t, gọi là giá trị tức thời của nó. 

— l1 (A) và U, (V) là các giá trị cực đại của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiêu. 

—_ ø là tần số góc của dòng điện, đơn vị rad/s. 

- và @ là pha ban đầu của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều, đơn vị rad. 

Chu kì T (s) và tần số f (Hz) của dòng điện xoay chiều được xác định lần lượt là: 


=. (1.5) 
œ@ 

và f£=-— (1.6) 
2T 


“ Hãy thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ sau: 
1. Mô tả các phương pháp đo điện áp và tần số của dòng điện xoay chiầu. 
2. Thiết kế phương án đo điện áp hiệu dụng và tần số của dòng điện xoay chiều bằng 
đồng hồ đo điện đa năng. 


II. THỰC HÀNH ĐO TẦN SỐ, ĐIỆN ÁP CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


Đ Mục đích thí nghiệm: Đo được tần số 
và điện áp xoay chiều giữa hai đầu C) ) 
điện trở R trong đoạn mạch điện xoay 
chiều chỉ chứa điện trở R. 


Dụng cụ (Hình 1.1): Điện trở R = 10 (2 : 
(1), đồng hồ đo điện đa năng (2), bảng (4) q) 

lắp mạch điện (3), dây nối (4), máy phát 

âm tần (máy phát tần số) (5). ““.=. ... 


CHUYÊN ĐỀ 1- DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


A. Đo tần số dòng điện xoay chiều 

Thiết kế phương án: 

— Tìm hiểu các dụng cụ thực hành (chức năng đo tần số của đồng hồ đo điện đa năng). 

— Vẽ sơ đồ mạch điện đo tần số dòng điện xoay chiều. 

Tiến hành: 

- Lắp ráp dụng cụ theo sơ đồ 
mạch điện đề xuất. 

-_ Đặt tần số đầu ra máy phát âm : lện á Tân số dòng điện 
tần ở 50 Hz. È qua điện trở R (Hz) 

—_ Điều chỉnh máy phát âm tần để 49,86 
điện áp đầu ra lần lượt là 1,0 V; 
1,D Vị z,/U V. 

- Đọc giá trị tần số dòng điện 
xoay chiều trên đồng hồ ảo điện đa năng và ghi giá trị này vào vở theo mẫu Bảng 1.1. 


Bảng 1.1. Bảng mình hoa giá trị tần số của 
dòng điện xoay chiều 


Œ) Giá trị tần số lấy gần đúng đến 0,01 Hz. 

Thục hiện các yêu cầu sau: 

1. So sánh tần số dòng điện đo được ở các giá trị điện áp đầu ra khác nhau. Rút ra nhận xét. 
2. Tính giá trị trung bình của tần số đo được. 


B. Đo điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở R 

Thiết kế phương án: 

—_ Tìm hiểu các dụng cụ thực hành (chức năng đo điện áp xoay chiều của đồng hồ đo 
điện đa năng). 

—_ Vẽ sơ đồ mạch điện đo điện áp xoay chiều. 

Tiến hành: 

—_ Lắp ráp dụng cụ theo sơ đồ mạch điện đề xuất. 

— Điều chỉnh máy phát âm tần để 


điện áp đầu ra luôn lễ 29) Bảng 1.2. Báng mình hoa giá trị điện úp xoay 


chiều giữa hai đầu điện trở R 

- Thay đối tần số đầu ra máy 
phát âm tần lần lượt theo các SÚT Nhàco can 
giá trị: 50 Hz„ 75 Hz„ 100 Hz. đầu điện trở (mV 

—_ Đọc giá trị điện áp xoay chiều 
trên đồng hồ đo điện đa năng 
và ghi các giá trị này vào vở 
theo mẫu Bảng 1.2. 


Điện áp giữa hai 


Œ) Giá trị điện áp lấy gần đúng đến 0,1 mV. 

Thục hiện các yêu cầu sau: 

1. Giá trị điện áp đo được giữa hai đầu điện trở trong Bảng 1.2 là giá trị cực đại hay giá 
trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều? Giải thích. 

2. So sánh các giá trị điện áp đo được giữa hai đầu điện trở R khi thay đổi tần số của 
dòng điện. Rút ra nhận xét. 

3. Tính giá trị trung bình của điện áp đo được giữa hai đầu của điện trở. 


— NHÀ) ĐỀ 1- DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
mò 


Nếu thay điện trở R bằng tụ điện (hoặc cuộn dây) thì các giá trị điện áp xoay chiều giữa 
hai đầu tụ điện (hoặc cuộn dây) có thay đổi theo tần số dòng điện xoay chiều không? 
Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng. 


@) Sử dụng cảm biến dòng điện và cảm biến điện thế để đo cường độ và điện áp xoay 
chiều giữa hai đầu điện trở R = 12 © thu được kết quả như đồ thị Hình 1.2a và 
Hình 1.2b dưới đây: 


¡ (mA) 
160L 
150E 
140 
120 
100 

80 
60 


40 


L L ñ L h L h h L h L L 
0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 t5) 


a) Đô thị cường độ dòng điện xoay chiều qua điện trở R theo thời gian 


T92 01.2)1610 70/7 (010011006 09000..00lẤ.. 0...8 00). .Z6.. 6à, ấn... /63i, ..J.à.. TẾ là Số... S00II00/001001910i///0/2/4001102.. 
0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 t(s) 


b) Đô thị điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở R theo thời gian 


Hình 1.2. Đồ thị cường độ dòng điện xoay chiều qua điện trở F (a) và điện áp xoay chiêu (b) 
giữa hai đâu điện trở đó 


Từ đồ thị biểu diễn trong Hình 1.2a và Hình 1.2b, hãy thực hiện các yêu cầu sau: 


_= 


So sánh tần số, pha ban đầu của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều. 

Viết biểu thức cường độ dòng điện và điện áp xoay chiêu. 

Tìm mối liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại và điện áp cực đại với điện trở R. 
Rút ra mỗi liên hệ giữa cường độ dòng điện hiệu dụng và điện áp hiệu dụng giữa hai 
đầu điện trở. Mối liên hệ này có tuân theo định luật Ohm hay không? 


Se bê 


CHUYÊN ĐỀ 1- DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU đmãmẽnï 


Œ) Nếu tỉ số giữa giá trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu đoạn mạch và của cường độ 
dòng điện qua đoạn mạch đó mà không đổi thì mối liên hệ giữa I và U tuân theo định luật 
Ohm như dòng điện không đổi. 


Cho dòng điện xoay chiều có ï¡ = I,cos(@t + ø,) chạy qua điện trở thuần R. Xét trong khoảng 
thời gian At rất ngắn, coi ¡ là không đổi. Công suất toả nhiệt trên điện trở R là: 


D =If SE Ị „ees(2øt + 20)| t7] 


Biếu thức (1.7) cho thấy công suất toả nhiệt của dòng điện xoay chiều đạt giá trị cực đại khi: 
cos(2øt + 2p)=1 và Ø2„¿„ = RI§ (1.8) 
Giá trị trung bình của cos(2œt + 24) trong một chu kì bằng 0 nên công suất toả nhiệt 


trung bình là: 


2--_RIỷ (1.9) 


} `... .c... ¬..* x r.cc.c.c.. _ 
Đ So sánh công suất toả nhiệt trung bình với công suất cực đại của dòng điện xoay chiêu 
hình sin chạy qua điện trở R. 


EM ĐÃ HỌC 

» - Dòng điện xoay chiều qua điện trở R có cường độ và điện áp tức thời luôn cùng pha 
và tỈ số giữa giá trị hiệu dụng của điện áp và cường độ dòng điện bằng giá trị điện trở. 

° - Công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều hình sin trên điện trở R bằng 
một nửa công suất cực đại của dòng điện này qua cùng điện trở đó. 


° - Cách đo điện áp và tần số của dòng điện xoay chiều bằng dụng cụ thực hành. 


EM CÓ THỂ. 


» - Xác định được tần số và điện áp xoay chiều sử dụng trong gia đình. 


» - Xác định được công suất toả nhiệt của dòng điện xoay chiều trên điện trở thuần. 


ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIẾU RLC 
MẮC NỔI TIẾP 


ò› Đoạn mạch điện xoay chiều RLC 
y mốc nổi tiếp là đoạn mạch điện 
có điện trở (R), cuộn dây (L) và 
tụ điện (C) mắc nối tiếp. Đoạn - le 
mạch này được ứng dụng phổ Tụ điện 
biển trong các thiết bị điện tủ. Ciiêh Hãy 
Cường độ dòng điện hiệu dụng (cuộn cảm) 
qua mạch có mối liên hệ như Điện trở 
thế nào so với điện áp hiệu 


ÑuiBỗ lai đu nga anififP Đoạn mạch điện xoay chiêu RLC mắc nối tiếp. 


^ —_ -Á -~ ~. 
I. ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIẾU RLC MÁC NÓI TIẾP 
Xét đoạn mạch điện AB gồm điện trở R, A R L = B 
cuộn dây L. (có điện trở không đáng kể) #—L— —I—*⁄00e——||—* 
và tụ điện €C mắc nối tiếp như Hình 2.1. l Là : mm. 
Hình 21. Sơ đồ đoạn mạch điện xoay chiêu RLC mắc nôi tiêp 


Nếu cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch AB có dạng: 


i=lcosot (A) (2.1) 
thì điện áp giữa hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện lần lượt là: 
u„ = Ủ,„cosot (V) (2.2) 
với Uạ„= I,R 
u¡ = Uạy cos(ot + Kở (V) (2-3) 


với U, = l2, và 2, =œL là cảm kháng của cuộn dây có đơn vị ôm (), L là hệ số tự cảm của 
cuộn dây có đơn vị henry (H). 


uc = Uạc ©os(@f — 2) (V) (2.4) 


với U,„ = l2. và 2c = = là dung kháng của tụ điện có đơn vị ôm (©), € là điện dung của 
tụ điện có đơn vị fara (F). 
Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là: 

u =uạ +u; +ue = Ủạ cos(@t+@„;) (V) (2.5) 

với U,=l# (2.6) 
Trong đó Z = JR7 +{Z¡,—Ze)Ÿ là tổng trở của đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp 
có đơn vị là ôm (©), @ „ là pha ban đầu của điện áp có đơn vị là radian. 
Từ biểu thức (2.6) ta có: lạ = _ [= „ do đó cường độ dòng điện hiệu dụng và điện áp hiệu 


dụng của dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch RLC mắc nối tiếp tuân theo định luật Ohm. 


10 


CHUYÊN ĐỀ 1~ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU đEEgG 


II. ĐƯỜNG ĐẶC TRƯNG VÔN - AMPE (V - A) CỦA ĐOẠN MẠCH ĐIỆN 
XOAY CHIỀU RLC MẮC NỔI TIẾP 


\") Mục đích thí nghiệm: Khảo sát được mối quan hệ giữa điện áp hiệu dụng và cường độ 
dòng điện hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. 
Dụng cụ: 
—_ Điện trở R =10 © (1). 
-_ Cuộn dây 400 vòng (2) (không có lõi sắt). 
— Tụ điện có điện dung C = 2 HE (3). 
— Hai đồng hồ đo điện đa năng (4). 
— Máy phát âm tần (5). 


— Dây nối, công tắc và bảng lắp mạch điện. 


—- 00000 


A) 


© 
2) 


b) 
Hình 2.2. Sơ đồ nguyên lí (a), bố trí thí nghiệm (b) đề khảo sát I— U trong mạch điện RLC mắc nối tiếp 


Thiết kế phương án thí nghiệm: 


—_ Nêu các bước tiến hành thí nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa điện áp hiệu dụng và 
cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. 


Tiến hành: 

- Lắp ráp thiết bị thí nghiệm như bố trí trong Hình 2.2b. 

— Đặt tần số của máy phát âm tần là 1000 Hz. 

— Điều chỉnh máy phát âm tần để giá trị điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch tăng từ 
0 V đến 6 V (Bước 0,5 V). Đọc giá trị cường độ dòng điện. 

— Ghi giá trị điện áp hiệu dụng và giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch vào 
vở theo mẫu Bảng 2.1. 


CHUYÊN ĐỀ 1~ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


Bảng 2.1. Minh hoạ kết quả đo trong một lần thí nghiệm. 


[ uU0 | 0ø | 1ø | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 
 IịmA) | 00 | 68 | 137 | 208 | 277 | 348 | #l8 | 


Từ kết quả thí nghiệm, hãy thực hiện các yêu cầu sau: 
1. Vẽ đường đặc trưng V- A. 


2. Từ đồ thị trên, rút ra nhận xét về mối liên hệ giữa I và U. 


{ì) Lấy gần đúng cường độ dòng điện đến 0,1 mA và điện áp đến 0,1 V. 


Khi tần số dòng điện qua đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là không thay đổi, sự phụ thuộc 
của [ theo U có tuân theo định luật Ohm không? 


EM CÓ BIẾT? 


Khi ta giữ điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp trong thí nghiệm 
trên (Hình 2.2) không đổi là 2,0 V và thay đổi tần số dòng điện trong mạch từ 550 Hz 
đến 650 Hz (mỗi lần tăng 10 Hz}) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch thay đối 
theo tần số có dạng như đồ thị trong Hình 2.3. 


560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 f(H2) 


Hình 23. Sự thay đổi của Cường độ dòng điện hiệu dụng theo tần số khi điện áp hiệu dụng 
giữa hai đâu đoạn mạch FLC mắc nôi tiêp không đôi 


CHUYÊN ĐỀ 1 ~ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HH 


EM ĐÃ HỌC / 


° - Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp là đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây và 
tụ điện mắc nối tiếp với nhau. 

« - Cường độ dòng điện hiệu dụng và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc 
nối tiếp tuân theo định luật Ohm. Đường đặc trưng V - A trong đoạn mạch RLC mắc 
nối tiếp là đường thẳng 


EM CÓ THỂ 2 


Khảo sát được mối liên hệ giữa điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều trong đoạn 
mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. 


EM CÓ BIẾT? 


Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn 
mạch RLC mắc nối tiếp được xác định bằng biểu thức: 


: Ti B Vố. 
2Ù = mm = 
tụ R 
Đoạn mạch điện xoay chiều RLC được ứng dụng trong một số thiết bị điện tử như sau: 
» . Mạch lọc tín hiệu điện: Đoạn mạch RLC được sử dụng để lọc và tỉnh chỉnh tín hiệu 
điện, để loại bỏ tần số nhiễu trong thu phát sóng điện từ. 
Mạch cộng hưởng: Đoạn mạch RLC có thể tạo ra hiện tượng cộng hưởng, được sử 
dụng trong mạch thu phát sóng điện từ. 
Mạch bảo vệ các hệ thống điện: Đoạn mạch RLC có thể được sử dụng để kiểm soát và 
cải thiện yếu tố công suất trong các hệ thống điện. 
Mạch tỉnh chỉnh âm thanh: Đoạn mạch RLC được sử dụng để điều chỉnh tần số và biên 
độ của các tín hiệu âm thanh trong các thiết bị thu phát âm thanh. 


14 


MÁY BIẾN ÁP 


Máy biến áp có vai trò rất 
quan trọng trong truyền 
tải điện năng đi xa. Vậy 
máy biến áp có cấu tạo 
và nguyên tắc hoạt động 
như thế nào? 


MÁY BIẾN ÁP 

Máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi điện 
áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số 
của nó. 


. Cấu tạo 


Máy biến áp có các bộ phận chính là hai cuộn 
dây có số vòng khác nhau quấn trên một lõi 
biến áp. Lõi biến áp thường làm bằng các lá 
sắt hoặc thép pha silic, ghép cách điện với 
nhau và cách điện với các cuộn dây. 


Các cuộn dây thường được làm bằng đồng có 
các vòng dây cách điện với nhau. Một trong hai 
cuộn dây được nối với nguồn điện xoay chiều, 
gọi là cuộn sơ cấp, có số vòng dây là N:, điện áp 
đầu vào kí hiệu u;. Cuộn dây còn lại được nối 
với tải tiêu thụ điện năng, gọi là cuộn thứ cấp, 
có số vòng dây là N;, điện áp đầu ra kí hiệu u; 
(Hình 3.1). 

Ngoài các bộ phận chính nêu trên, máy biến 
áp còn có các bộ phận khác như vỏ máy, bộ 
phận làm mát, chống sét,... (Hình 3.2). Trong 
các mạch điện xoay chiều, máy biến áp được 
kí hiệu như Hình 3.3. 


Hình 3.2. Mô tả một số bộ phận của máy biến áp 


Hình 3.3. Kí hiệu máy biến áp 
trong sơ đồ mạch điện 


CHUYÊN ĐỀ 1- DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU đmãmẽnï 


Tại sao lõi biến áp không làm bằng sắt nguyên khối mà bằng các lá thép được ghép cách 
điện với nhau? 


2. Nguyên tắc hoạt động 
Nếu cường độ dòng điện xoay chiều trong mỗi vòng dây của cuộn sơ cấp là ¡, sẽ gây ra từ thông 
biến thiên trong cuộn sơ cấp là ®, = N,®, trong đó ® là từ thông qua mỗi vòng dây cuộn sơ cấp. 
Do máy biến áp có lõi kín nên có thế coi mọi đường sức từ chỉ chạy trong lõi biến áp. Như 
vậy, từ thông qua mỗi vòng dây ở cuộn sơ cấp và thứ cấp là như nhau, nên từ thông trong 
cuộn dây thứ cấp là ®; =N„Ø. 
Theo định luật Faraday, ta có suất điện động cảm ứng sinh ra do sự biến thiên của từ thông 
qua cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là: 


d@®; dĐs— dÓœ, dœ 
&==——-=-N¡—— và e;¿=-——=-N;—— 
đi dt dí dt 
Từ đó, suy ra được: ĐC Ôi hay tỉ số giữa suất điện động của hai cuộn dây luôn không đổi 
2 2 


và bằng với tỈ số giữa số vòng dây của hai cuộn dây đó. 

Do tỉ số giữa các suất điện động tức thời là không đối nên tỉ số giữa suất điện động hiệu 
dụng của hai cuộn dây cũng không thay đổi. 
ẵ H, TT HỆ 

Ta có: EE Ho SaC 

E; e;¿ N; 
Nếu bỏ qua điện trở (máy biến áp lí tưởng) của dây dẫn trong cuộn sơ cấp và thứ cấp thì 
có thể coi điện áp hiệu dụng ở hai đầu mỗi cuộn dây bằng suất điện động hiệu dụng tương 
ứng với chúng hay U, = E, và U, = E.. 
Từ biểu thức (3.1) suy ra: 


(3.1) 


Ủy Nị 
Uy ÁN; 
Biểu thức (3.2) cho thấy tỉ số giữa số vòng dây cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp càng lớn thì sự 
thay đổi điện áp giữa đầu ra và đầu vào máy biến áp càng lớn. 
- NếuN,>N, thì U, > U,: máy hạ áp. 
— NếuN,<N, thìU, <U,: máy tăng áp. 


(3.2) 


Nếu hệ số công suất trong mạch thứ cấp và sơ cấp như nhau và bỏ qua hao phí điện năng 
trong máy biến áp (máy biến áp được coi là lí tưởng nên hao phí là không đáng kể) thì 
công suất của dòng điện trong mạch sơ cấp và mạch thứ cấp có thể coi bằng nhau. Khi đó: 


Ư,I, =U,L, (3.3) 
và từ (3.2) ta suy ra: 

ĐH AT (34) 

l N; 


Biểu thức (3.3) cho thấy máy biến áp làm tăng điện áp lên bao nhiêu lần thì làm giảm 
cường độ dòng điện đi bấy nhiêu lần và ngược lại. 


— NHÀ) ĐỀ 1- DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


2 


` 


` 
1. Từ thông qua một vòng dây của cuộn sơ cấp có biểu thức: 
œ= ®,cosot 
Vận dụng định luật Faraday về cảm ứng điện từ để chứng minh tỉ số giữa suất điện động 
hiệu dụng trong cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp bằng tỉ số giữa số vòng dây của hai cuộn đó. 
2. Nêu nguyên tắc hoạt động của máy biến áp. 


TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG 

Điện năng truyền tải đi xa bị tiêu hao chủ yếu do toả nhiệt trên đường dây dẫn. 

Dòng điện phát ra từ nhà máy điện có điện áp hiệu dụng U, được truyền đến nơi tiêu thụ 
trên đường dây. 

Giả sử cường độ dòng điện hiệu dụng trên đường dây là I thì công suất điện phát ra từ nhà máy: 


Ø = UI (3.5) 
Nếu điện trở tổng cộng của dây dẫn là R thì công suất hao phí trên đường dây dẫn điện là: 
AØ-=R (3.6) 
Từ biểu thức (3.5) và (3.6) ta suy ra được: 
2 
AØ2=RT— (3.7) 
U 
Với dây dẫn có điện trở suất là p thì điện trở trên dây dẫn là: 
ù 
R=p— 3.8 
PS (3.8) 


với / là chiều dài dây dẫn và S là tiết diện của dây dẫn. 
Do đó, biểu thức (3.7) có thể viết dưới dạng: 
( ỢP” 


A## —m_ 3.9 
PS Ta (39) 


Biểu thức (3.9) cho thấy, khi muốn truyền tải một công suất điện 2? không đổi từ nhà máy đến 

nơi tiêu thụ thì có một số phương án giảm công suất hao phí A2 như sau: 

a) Giảm khoảng cách truyền từ nhà máy đến nơi tiêu thụ. 

b) Sử dụng dây dẫn có điện trở suất nhỏ như đồng, nhôm,... 

c) Tăng tiết diện dây dẫn. 

đ) Tăng điện áp hiệu dụng ở nhà máy phát điện khi đưa lên đường dây dẫn và giảm điện áp 
hiệu dụng ở nơi tiêu thụ tới giá trị cần thiết. 


——= 


“1. Hãy giải thích tại sao trong thực tế truyền tải điện năng đi xa người ta thường chỉ sử 


dụng phương án b và d. 

2. Thảo luận để đánh giá vai trò của máy biến áp trong việc giảm hao phí năng lượng điện 
khi truyền tải điện năng đi xa. 

3. Nêu ưu điểm của dòng điện và điện áp xoay chiều trong truyền tải năng lượng điện về 
phương diện khoa học và kinh tế. 


CHUYÊN ĐỀ 1 ~ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HD 


EM CÓ BIẾT? J4 


Điện áp ở đầu ra của nhà máy phát điện thường vào khoảng 10 + 25 kV. Trước khi 
truyền tải điện năng đi xa, người ta sử dụng máy biến áp để tăng điện áp này đến giá 
trị khoảng 110 + 500 kV. Trong phân phối điện năng, cần sử dụng nhiều máy biến áp 
đặt ở các trạm điện khác nhau để hạ điện áp xuống mức phù hợp với nơi sử dụng. 
Ở nước ta, mức điện áp cuối cùng dùng trong các gia đình, văn phòng là 220 V (Hình 3.4). 


Đường truyền cao áp 
500, 345, 230, 138 kV 


Nhà máy điện tăng áp 


Hình 3.4. Minh hoạ một sơ đồ truyền tải và phân phối điện năng 


Trong truyền tải điện năng đi xa, dòng điện xoay chiều có ưu điểm gì so với dòng điện 
một chiều? 


EM ĐÃ HỌC 


° - Máy biến áp có cấu tạo gồm bộ phận chính là hai cuộn dây có số vòng khác nhau được 
quấn cách điện với nhau trên lõi sắt kín. Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên 
hiện tượng cảm ứng điện từ. Dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn sơ cấp sẽ gây ra từ 
thông biến thiên trong hai cuộn dây tạo ra điện áp khác nhau giữa hai đầu mỗi cuộn dây. 


° - Sử dụng máy biến áp trong truyền tải dòng điện xoay chiều giúp giảm hao phí trên 
đường dây, giảm chỉ phí và tăng hiệu suất truyền tải điện năng đi xa. 


BE CO ÊYb?¡— pÒnc ciên xo¿š cÍU 


EM CÓ THẾ J 


° - Mô tả được cấu tạo, vai trò và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp trong truyền tải 
điện năng đi xa. 


° - Đánh giá được lợi ích về phương diện kinh tế khi sử dụng máy biến áp trong hệ thống 
truyền tải điện năng. 


EM CÓ BIẾT? 


Vào thế kỉ XIX đã chứng kiến cuộc tranh luận lớn giữa hai nhà bác học nổi tiếng là Thomas 
Edison (Tô-mát Ê-đi-xơn) và Nikola Tesla (Ni-cô-la Tét-xla) về lựa chọn dòng điện một 
chiều hoặc dòng điện xoay chiều để truyền tải đi xa. 


Thomas Edison cho rằng dòng điện một chiều là cách tốt nhất để truyền tải và ông đã 
thành công truyền tải điện từ trạm điện đầu tiên của ông để bán cho 82 khách hàng vào 
ngày 4 tháng 9 năm 1882 tại phố Pearl, khu Manhattan, New York, Mỹ. Trong khi đó, 
Nikola Tesla lại ủng hộ truyền tải dòng điện xoay chiều đi xa vì có ưu thế về mặt kinh tế. 


Truyền tải dòng điện không đổi ở điện áp thấp sẽ an toàn hơn, nhưng hao phí lớn và 
nếu truyền tải dòng điện xoay chiều ở điện áp cao sẽ giảm hao phí nhưng lại gây nguy 
hiểm ở nơi sử dụng. Chính máy biến áp là chìa khóa giúp giải quyết các vấn đề truyền 
tải điện năng đi xa. Do đó, dòng điện xoay chiều hiện nay được sử dụng trong truyền tải 
điện năng đi xa. 


l)) Dòng điện được truyền từ nhà máy đến nơi tiêu thụ là dòng điện xoay chiều, nhưng một 
[_ số thiết bị điện tử lại sử dụng dòng điện một chiều. Làm thế nào chuyển từ dòng điện xoay 
chiều thành dòng điện một chiều? 


Cathode 


I. DIODE BÁN DẪN 


Diode bán dẫn (Hình 4.1a) là linh kiện bán dẫn cho dòng điện 
đi qua theo một chiều. 


Cấu tạo của diode bán dẫn có hai cực là anode (kí hiệu là A) và 
cathode (kí hiệu là K). Diode trong các mạch điện được kí hiệu 
như Hình 4.1b. 


Đối với dòng điện một chiều, khi mắc diode có anode nối với cực 

dương và cathode nối với cực âm của nguồn (mắc phân cực thuận - Anode 

Hình 4.2a) thì nó cho dòng điện chạy qua, gọi là dòng điện thuận. 

Nếu mắc diode theo chiều ngược lại (mắc phân cực ngược - Hình 4.2b) Diode Kí hiệu diode 
tức là cực dương của nguồn điện nối với cathode và cực âm nối với 8) b) 

anode thì dòng điện đi qua có cường độ rấtnhỏ, gọi là dòng điện ngược. _ Hình 4.1. Diode bán dẫn và kí hiệu 


Ạ K K Ạ 
_ Đèn 
s kêu Huệ không 
= sang -— z 
sáng 
a) Diode mắc phân cực thuận b) Diode mắc phân cực ngược 


Hình 4.2. Diode mắc phân cực thuận và mắc phân cực ngược trong mạch điện một chiêu 


EM CÓ BIẾT? / Cường độ 


dòng điện 


Diode bán dẫn thực chất là một lớp Dòng điện 
chuyển tiếp p-n trong khối chất bán thuận 
dẫn. Mối quan hệ giữa dòng điện thuận 


và dòng điện ngược với điện áp qua 
diode có dạng như Hình 4.3. Dòng điện 
ngược 


Hình 4.3. Đường đặc trưng !— U của diode 


19 


BH E£2ÊXSẺ:- pòac piỆn xo¿y c¬lÈU 

Ø® _ 

.>“ Thí nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa dòng điện chạy qua diode bán dẫn và điện 
áp giữa hai cực của nó 
Mục đích thí nghiệm: Vẽ đường đặc trưng I~ U (đường biểu diễn mối quan hệ giữa dòng 
điện chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó). 
Dụng cụ: 
Diode bán dẫn (1), điện trở 10 © (2), biến trở 0-100 © (3), công tắc (4), hai đồng hồ đo 
điện đa năng (5), biến áp nguồn (6), bằng lắp mạch điện (7), dây nối (8) (Hình 4.5). 


Hình 44. Dụng cụ thí nghiệm khảo sát mỗi quan hệ giữa cường độ dòng điện và 
điện áp giữa hai cực của diode 


a) Sơ đồ mắc diode khảo sát dòng điện thuận b) Sơ đỗ mắc diode khảo sát dòng điện ngược 


Hình 4.5. Sơ đồ khảo sát đường đặc trưng ! — U của diode 


Thiết kế phương án: 

—_ Thảo luận các bước thí nghiệm để tìm mối liên hệ giữa cường độ dòng điện 
và điện áp. 

— Nêu các bước vẽ đường đặc trưng I—U của diode. 

Tiến hành: 

Điều chỉnh biến áp nguồn ở chế độ dòng điện một chiều có điện áp đầu ra 7 V. 


20 


CHUYÊN ĐỀ 1 ~ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HH 


a) Phân cực thuận 

— Lắp ráp dụng cụ theo sơ đồ mạch điện như Hình 4.5a. 

— Điều chỉnh biến trở để số chỉ vôn kế tăng dần từ 0. 

-_ Ghi số chỉ trên vôn kế, ampe kế vào vở sau mỗi lần điều chỉnh biến trở theo mẫu 
Bảng 4.1 (mắc thuận). 

b) Phân cực ngược 

— Lắp ráp dụng cụ theo sơ đồ mạch điện như Hình 4.5b. 

— Điều chỉnh biến trở để số chỉ vôn kế tăng dần từ 0. 

- Ghi số chỉ trên vôn kế, ampe kế vào vở sau mỗi lần điều chỉnh biến trở theo mẫu Bảng 
4.1 (mắc thuận). 

Œ Khi mắc mạch phân cực ngược U < 0. 


Bảng 4.1. Điện áp giữa hai cực diode và cường độ dòng điện chạy qua diode 


Mắc phân cực thuận Mắc phân cực ngược 


Lần đo 


_Z— 
me 
mm 
_=— 
23 
... 


Thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Từ kết quả thí nghiệm thu được ở Bảng 4.1, hãy vẽ đường đặc trưng I—U của diode. 

2. Nhận xét về giá trị của cường độ dòng điện qua diode khi diode mắc thuận và khi diode 
mặc ngược. 


VÀ 


— NHÀ) ĐỀ 1- DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


II. CHỈNH LƯU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


22 


Chỉnh lưu dòng điện là chuyển từ dòng điện xoay chiều sang dòng điện một chiều. 
Dựa vào tính dẫn điện một chiều của diode bán dẫn, ta có thể sử dụng diode để biến dòng 
điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Ta nói diode có tính chỉnh lưu. 


. Chỉnh lưu nửa chu kì 


Nếu chỉ sử dụng một diode bán dẫn trong mạch điện xoay chiều thì ta sẽ chỉnh lưu được 
nửa chu kì dòng điện. 

Mắc nối tiếp điện trở R với một diode bán dẫn (D) như sơ đồ Hình 4.6. 

Giả thuyết điện trở của diode khi phân cực thuận là rất nhỏ. Trong sơ đồ Hình 4.6, điện áp 
chưa chỉnh lưu (u,) và điện áp khi đã chỉnh lưu (uạ) được thế hiện qua Hình 4.7. 


Hình 4.6. Sơ đồ mạch điện chỉnh lưu nửa chu kì 


0,050 t9) 


Hình 4.7a. Đồ thị điện áp chưa chỉnh lưu qua diode 


CHUYÊN ĐỀ 1~ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU đất 


0,045 0,050 tí 


0,0 E H H † H H H H H 
0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 


Hình 4.7b. Đô thị điện áp đã chỉnh lưu qua diode 


/ 
| 


Ì — Quan sát Hình 4.7a và Hình 4.7b, thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Nêu sự khác nhau về hình dạng đồ thị điện áp vào và điện áp ra theo thời gian. 

2. Mô tả dòng điện chạy trong mạch khi hiệu điện thế giữa anode và cathode của diode 
là âm hoặc dương. 


2. Chỉnh lưu cả chu kì 
Khi cần chỉnh lưu cả chu kì (2 nửa chu kì dòng điện) người ta sử dụng 4 diode bán dẫn, 
mắc thành mạch cầu chỉnh lưu như Hình 4.8. 


Hình 4.8. Cầu chỉnh lưu cả chu kì bằng 4 diode bán dẫn D,, D,, D,„ D, 


Từ sơ đồ như Hình 4.8, hãy chứng tỏ rằng dù hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 3 có giá 


trị dương hay âm thì hiệu điện thế giữa điểm 2 và điểm 4 luôn có giá trị dương. 


Khảo sát dòng điện xoay chiều qua mạch cầu chỉnh lưu với sơ đồ như Hình 4.8, người ta 
thu được đồ thị điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và điện áp qua điện trở mô tả như trong 
Hình 4.9 và Hình 4.10. 


25 


EENEERELCCU VỆ b?— bÒnc ciên xo¿š cÍU 


OL- 
SE. 
8 
7 
6E- 
5 
4 
=) 
2 
1 
0 


———— 


ñũ 
0,005 0,010 0,015 0,020 0025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 


Hình 4.10. Đồ thị điện áp giữa hai đầu điện trở 


) 
š Quan sát Hình 4.9 và Hình 4.10, thực hiện các yêu cầu sau: 
1. Nêu sự khác nhau về hình dạng đồ thị điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu 
điện trở. 
2. Hãy mô tả chiều dòng điện chạy qua điện trở R (Hình 4.8) trong mỗi chu kì. 
3. Hãy so sánh đồ thị điện áp chỉnh lưu nửa chu kì (Hình 4.7b) và chỉnh lưu cả chu kì 
(Hình 4.10). 


EM ĐÃ HỌC 
« - Diode bán dẫn cho dòng điện chạy theo một chiều từ anode đến cathode. 
° - Dòng điện xoay chiều đi qua các diode bán dẫn biến đối thành dòng điện một chiều. 


- - Cách chỉnh lưu dòng điện xoay chiều nửa chu kì và cả chu kì bằng diode bán dẫn. 


24 


CHUYÊN ĐỀ 1~ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU đất 
EM CÓ THỂ l 


»_ Giải thích được cách chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều bằng 
diode bán dẫn. 

» - Thiết kế được mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều nửa chu kì và cả chu kì thành dòng 
điện một chiều. 

» - Giải thích được hoạt động của thiết bị sạc điện. 


EM CÓ BIẾT? 


Trong mạch cầu chỉnh lưu cả chu kì, điện áp sau chỉnh lưu không đổi chiều nhưng có giá 
trị vẫn thay đổi theo thời gian. Để giảm sự thay đổi giá trị này người ta thường mắc thêm 
tụ điện vào mạch như Hình 4.11. 


^„ 


4 


Hình 4.11. Cầu chỉnh luu có mắc tụ điện 


Sau khi lắp tụ điện vào mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì thì đồ thị điện áp sau chỉnh lưu 
(Hình 4.11) sẽ "phẳng" hơn. 


25 


Chẩn đoán hình ảnh cho phép các bác sĩ tìm 
dấu hiệu bệnh lí của bệnh nhân thông qua 
hình ảnh chụp X-quang, chụp cắt lớp, siêu 
âm, chụp cộng hưởng từ,... Vậy nguyên lí 
chụp, cách điều khiển, cách tạo hình ảnh của 
các phương pháp này như thế nào? 


„#, 


V252 .. z xế» - . 
N0 622 }146164v6x2 ae 


xố n. 


NỘI DUNG 
« TiaX 

«_ Chụp X-quang. Chụp cắt lớp 
« Siêu âm 

« Chụp cộng hưởng từ 


26 


tia X như thế nào? 


: ` Tịa X được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, một trong những úng dụng phổ biến là 
trong lĩnh vực y học. Vậy bản chất của tia X là gì? Cách tạo ra và cách điều khiến 


I. BẢN CHẤT VÀ CÁCH TẠO RA TIA X 


Tia X có bản chất là sóng điện từ, có 
bước sóng trong khoảng từ 10”! m 
đến 1ữ° m. 


Hình 5.1 mô tả nguyên tắc tạo ra tia 
X. Ống phát tia X là ống thuỷ tỉnh, 
trong đó có gắn hai điện cực anode 
và cathode, áp suất trong ống vào 
khoảng 10”*mmHg. 

- Cathode được nung nóng bằng 
nguồn điện, là nguồn phát ra các 
electron. 

- Anode là cực dương, đối diện với 
cathode. Trên bê mặt anode có 
gắn một tấm kim loại có nguyên 
tử lượng lớn để chắn chùm 
electron (điện cực này được gọi là 
đối cathode). 


Đối cathode 
bằng vonfram 


Vỏ ống 
Chùm electron 


Cathode được nung nóng 
bằng nguồn điện 


Anode bằng đồng 


Hình 5.1. Mô hình nguyên tắc cách tạo ra tia X 


— Hiệu điện thể giữa hai điện cực cathode và anode có độ lớn khoảng 200 kV. 


Chùm electron bị bật ra khỏi cathode được tăng tốc trong điện trường mạnh nên có động 
năng rất lớn. Khi chùm electron đập vào bề mặt đối cathode, nó bị dừng đột ngột và phát 
ra một bức xạ không nhìn thấy được. Bức xạ này có tác dụng làm phát quang một số chất 
và làm đen kính ảnh. Bức xạ đó được gọi là tia X. 


Trong ống phát tia X, chỉ có một số ít electron có tác dụng tạo ra tỉa X (gần 1%), phần còn 
lại (trên 99%} khi đập vào đối cathode chỉ gây ra tác dụng nhiệt làm nóng đối cathode. Do 
đó, đối cathode bị nóng lên rất nhanh, nên cần phải được làm nguội. 


1. Nêu cách tạo ra tỉa X. 


2. Tại sao đối cathode của ống phát tia X lại được làm bằng kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao? 


——— 


1. Nêu một số tính chất của tia X. 


9 Hãy tìm hiểu trên internet, sách, báo và các nguồn thông tin khác để: 


2. Chỉ ra một số tác dụng không mong muốn khi sử dụng tia X. 


27 


— NHÀ) ĐỀ 2- MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


EM CÓ BIẾT? 


Có hai dạng tia X được tạo ra là bức xạ hãm và tia X đặc trưng. 


Bức xạ hãm sinh ra do tương tác giữa các electron và nguyên tử của vật liệu làm bia. 
Tia X đặc trưng được tạo ra khi electron bắn phá bia làm bật electron ở các lớp bên trong 


ra khỏi nguyên tử của vật liệu làm bia. Các electron trong nguyên tử chuyến từ trạng thái 
có mức năng lượng cao về trạng thái có mức năng lượng thấp sẽ phát ra tia X. Tia X này 
đặc trưng riêng cho từng loại nguyên tố làm bia nên được gọi là tia X đặc trưng. Vùng 
năng lượng tỉa X dùng cho chẩn đoán y học hầu hất là bức xạ hãm, chỉ một vài phần trăm 
năng lượng là của tia X đặc trưng. 


II. CÁCH ĐIỀU KHIỂN TIA X 
Tính chất nối bật và quan trọng của tia X là khả năng đâm xuyên. Tia X bao gồm tia X cứng 
(có bước sóng ngắn) và tia X mềm (có bước sóng dài hơn). Tia X mềm có năng lượng thấp 
hơn và khả năng đầm xuyên kém hơn so với tỉa X cứng. Tuy theo mục đích sử dụng, người ta 
có thể điều khiển để tạo ra tỉa X có bước sóng phù hợp. Để điều khiển tia X, người ta có thể: 
-_ Tăng dòng điện dùng để nung nóng cathode, số electron bứt ra khỏi cathode trong mỗi 
giây tăng lên, số electron đến anode nhiều hơn sẽ tạo tia X có cường độ lớn hơn. 
-_ Tăng hiệu điện thế giữa hai cực anode và cathode của ống tia X, khi đó tia X được tạo ra 
có năng lượng cao hơn. 
-_ Một phương pháp khác là sử dụng một bộ lọc hấp thụ tia X mầm đế năng lượng trung 
bình của chùm tia X cao hơn. 
III. SỰ SUY GIAM TIA X 
Tia X có tính chất làm ion hoá các nguyên tử và phân tử của vật liệu mà chúng đi qua. 
Trong quá trình này, tia X bị hấp thụ khi đi qua vật liệu. Sự giảm cường độ của tia X khi nó 
đi qua vật liệu được gọi là sự suy giảm tia X. 


Hình 5.2 là ảnh chụp X-quang, từ ảnh chụp ta thấy xương có màu trắng, các mô mềm có màu 
đậm hơn, lí do là xương hấp thụ tỉa X tốt hơn so với các mô mềm. 


Hình 52. Hình ảnh chụp X — quang 


28 


CHUYÊN ĐỀ 2- MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC đi 
Cường độ I của chùm tia X được xác định bằng biểu thức: 


I=e (5.1) 


trong đó P là công suất chùm tia X truyền qua mặt 8, S là diện tích mặt cắt ngang của chùm 
tia X. Đơn vị của cường độ là W.m ”. 
Sự suy giảm của tia X khi đi qua một vật liệu đồng nhất được mô tả bằng biểu thức sau: 
= -ud 

[I=le" (5.2) 
trong đó I, là cường độ ban đầu (trước khi 
hấp thụ), d là độ dày của vật liệu, I là cường độ 
truyền qua và ụ là hệ số suy giảm (hoặc hấp thụ) 
của môi trường. 


Không khí 


Hình 5.3 biểu diễn mô hình sự suy giảm cường 
độ tia X. Có thể thấy cường độ tia X bị suy giảm 
nhiều hơn khi truyền qua xương so với khi 
truyền qua các mô mềm, nghĩa là nó có hệ số suy Quãng đường truyền 
giảm cao hơn. 


Cường độ tiaX 


c 


Hình 53. Mô hình suy giảm cường độ tia X 
Đơn vị của hệ số suy giảm H là m1. 


IV. ỨNG DỤNG CỦA TIA X 

Y học 
Tia X được sử dụng trong các máy chụp X - quang, chụp cắt lớp, xạ trị,... rất có giá trị trong 
việc chẩn đoán cũng như điều trị bệnh. Tia X đặc biệt hữu dụng trong việc xác định bệnh 
lí về xương, nhưng cũng có thể giúp ích tìm ra các bệnh về phần mềm. Ưu điểm của ứng 
dụng này là chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh một cách nhanh chóng. 
Xa trị tỉa X là can thiệp y tế dùng chuyên biệt cho các tế bào ung thư nông (là những khối u 
không nằm quá sâu trong cơ thể) bằng cách sử dụng tia X có năng lượng cao. 

Công nghiệp 
Trong dây chuyền sản xuất, máy dò sử dụng tia X để phát hiện tạp chất trong sản phẩm. 
Dùng tia X quét qua các sản phẩm, máy quét có thể phát hiện ra sản phẩm có đạt chuẩn 
chất lượng hay không. 
Trong lĩnh vực công nghệ cơ khí, dùng tia X chiếu qua sản phẩm sẽ cho ta biết được vùng 
nào của sản phẩm có khuyết tật. 

Thiên văn học 
Tia X được dùng để nghiên cứu các vật thể vũ trụ ở các bước sóng tỉa X. Các thiên thể có 
nhiệt độ cực cao bức xạ tia X theo lí thuyết bức xạ của vật đen tuyệt đối, là cơ sở để xác 
định nhiệt độ ngôi sao đó. 

Kiểm tra an ninh 
Chiếu X-quang để thu được hình ảnh các đồ vật bên trong hành lí được gói kín hay trong 
quần áo trên người, được thực hiện tại các nơi có yêu cầu an ninh cao như cửa lên máy 
bay, tàu cao tốc, cửa khẩu và một số nhà giam đặc biệt. Hệ thống quét an ninh thường tích 
hợp chiếu X-quang với quét dò kim loại để thu được thông tin tin cậy hơn về đối tượng 
được quét (Hình 5.4). 


29 


CHUYÊN ĐỀ 2- MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


Hình 5.4. Kiểm tra an ninh 


Phân tích cấu trúc và các thành phần hoá học 


-_ Phổ tán sắc năng lượng tia X là kĩ thuật phân tích thành phần hoá học của vật rắn dựa 
vào việc ghi lại phổ tia X phát ra từ vật rắn. 


- Phổ nhiễu xạ tia X được sử dụng để phân tích cấu trúc tinh thể của vật liệu. 


“.. Cách tạo ra tiaX, một số tính chất của tỉa X. 
._ Cách điều khiển tia X. 
"_ Sự suy giảm tia X. 


“_ Ứng dụng của tiaX. 


EM CÓ THỂ ^ 


Đánh giá được vai trò của tỉa X trong đời sống và trong khoa học. 


30 


CHUYÊN ĐỀ 2 - MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC đãi 


EM CÓ BIẾT? 
Phát minh ra tia X 


Tia X là một trong những phát minh nổi bật trong thế kỉ XIX. Nó không những mở ra 
một chương mới cho ngành vật lí mà còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế, 
giúp các bác sĩ nhìn thấy hình ảnh những bộ phận bên trong cơ thể bệnh nhân mà 
không cần phẫu thuật. 


Năm 1895, Wilhelm Conrad Röntgen (Quy-ham 

Con-ra Rơn-ghen) nhà vật lí người Đức, là người 

đầu tiên phát hiện ra tia X. Đây là một phát minh 

khoa học quan trọng được ứng dụng trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau, chủ yếu là y học. Khám phá 

của Röntgen diễn ra tại phòng thí nghiệm của 

Đại học Wirzburg (Vuy-xbuốc) (Đức), khi ông 

tiến hành các nghiên cứu với một ống tỉa cathode 

làm bằng thuỷ tỉnh, bên trong là chân không với 

hai điện cực. Mặc dù bọc ống bằng giấy đen cẩn 

thận, nhưng Röntgen tình cờ nhìn thấy màn huỳnh TNN 

quang phủ hợp chất barium platinocyanide đặt Hình 5.5. Wlhelm Conrad Röntgen 
gần đó phát sáng khi ống tia cathode được bật (1845 - 1923), nhà vật lí người Đức 
trong căn phòng tối. Ông thử rút phích điện ra khói 

ổ cắm thì ánh sáng ngay lập tức biến mất. 


Röntgen suy đoán một loại tia bí ẩn nào đó đã làm sáng màn huỳnh quang. Röntgen cố 
gắng chặn các tia phát ra từ ống tia cathode lần lượt bằng tấm bìa cứng, một cuốn sách 
dày 1 000 trang, một tấm gỗ dày hơn 2,5 cm nhưng đều không thành công. Do không rõ 
bản chất của tia này nên ông gọi nó là tia X (chữ X tượng trưng cho điều chưa biết), sau 
này giới khoa học gọi là tỉa Röntgen. 


Qua quá trình miệt mài nghiên cứu ông khám phá ra rằng, tia X là sóng điện từ, có bước 
sóng trong khoảng từ 101! m đến 109 m. 


Trước ngày Giáng sinh, Röntgen chia sẻ kết quả nghiên cứu với vợ, cũng như muốn bà 
giúp đỡ thực hiện một thí nghiệm tiếp theo. Ông thay thế màn huỳnh quang bằng giấy ảnh, 
sau đó để vợ giơ tay chắn đường truyền của tia X. Thật kì lạ, những đốt xương ngón tay 
của bà hiện lên rõ nét trên giấy ảnh, bao gồm cả chiếc nhẫn cưới đang đeo. Đây là bức ảnh 
chụp X-quang đầu tiên trên thế giới. Năm 1896, Röntgen công bố bức ảnh tại hội nghị của 
tổ chức tại Wirzburg với sự tham dự đông đảo của các nhà khoa học nhằm chứng minh 
khả năng đâm xuyên của tỉa X qua cơ thể người. Với phát minh quan trọng này, Röntgen 
nhận được giải thưởng Nobel Vật lí đầu tiên vào năm 1901. 


31 


0) Chụp X-quang, chụp cắt lớp đóng vai trò rất quan trọng trong việc chẩn đoán và 

ˆ_ điều trị bệnh. Phương pháp này hỗ trợ bác sĩ quan sát hình ảnh các bộ phận bên 

trong cơ thể người bệnh mà không cần phải phẫu thuật. Vậy chụp X-quang, chụp 
cắt lớp được thực hiện như thế nào? 


I. CHỤP X-QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


Chụp X-quang là phương pháp chẩn đoán hình ảnh 
cho kết quả nhanh trong thời gian ngắn, giúp bác 
sĩ phát hiện được rất nhiều bệnh lí liên quan đến 
xương khớp, khoang ngực, ổ bụng,... từ đó có phác đồ 
điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Hình 6.1 là hình 
ảnh của phòng chụp X-quang. 


Hình 6.1. Phòng chụp X-quang 


Hình 6.2 là sơ đồ nguyên lí chụp X-quang. Tia X từ máy chụp X-quang có khả năng truyền 
thẳng và đâm xuyên qua vật chất, ở đây cụ thể là cơ thể người. Tia X bị hấp thụ một phần 
sau khi xuyên qua vật chất, làm cho cường độ chùm tia X giảm đi. Nhờ tính hấp thụ này mà 
hình ảnh hiển thị trên phim chụp sẽ có độ đậm, nhạt khác nhau. 


Hình 6.2. Sơ đồ nguyên lí chụp X~quang 


Tuỳ thuộc vào độ dày, mật độ cấu trúc của bộ phận cần chụp mà tia X sẽ có sự suy giảm khác 
nhau. Sau khi đi qua bộ phận cần chụp, chùm tia X gặp bộ phận thu nhận (phim, cảm biến,...), 
tiếp theo là quá trình xử lí hình ảnh để cho ra kết quả cuối cùng. 


32 


CHUYÊN ĐỀ 2 - MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC đi 


Trong chụp X-quang, các mô dày, đặc (ví dụ như xương) sẽ chặn hầu hết tia X, trong khi các 
mô mềm như mỡ hoặc cơ, chặn ít hơn. Các mô chặn nhiều tia X sẽ hiển thị dưới dạng vùng 
trắng trên nền đen. Các mô mềm chặn ít tia X hơn được hiển thị với màu xám. Với những 
khối u, mô thường dày và đặc hơn các mô xung quanh, vì vậy chúng có màu xám nhạt hơn. 
Các cơ quan chứa nhiều không khí (chẳng hạn như phổi) thường có màu đen (Hình 6.3). 


Hình 6.3. Hình ảnh chụp X-quang phổi 


Để hình ảnh chụp X-quang đạt hiệu quả cao như mong muốn, người ta cần tính toán thời 
gian chụp, cường độ chùm tỉa X, liều lượng chiếu,... phù hợp để cho hình ảnh rõ nét, giúp 
bác sĩ chẩn đoán bệnh nhanh và chính xác, đồng thời làm giảm thiểu tác hại của tia X đối với 
bệnh nhân. 


? 
1. Nêu nguyễn lí chụp X-quang trong y học. 

2. Giải thích tại sao trên phim chụp X-quang lại có màu đậm, nhạt khác nhau. 
3. Nêu một số ưu và nhược điểm của chụp X-quang. 


Tia X, giống như tất cả các bức xạ, nó có thế làm hỏng các mô sống. Do đó, khi chụp X-quang, 
các bác sĩ cần tính toán liều chiếu phù hợp, thông thường liều chiếu được giữ ở mức tối thiểu 
phù hợp với yêu cầu cần chụp. 
Tia X bị hấp thụ yếu bởi phim ảnh, vì vậy, nấu khi chụp dùng phim thông thường, bệnh nhân 
phải tiếp xúc với tia X có cường độ cao, trong thời gian dài gây tác hại không mong muốn 
đối với bệnh nhân. Hiện nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, khi chụp X-quang, 
người ta sử dụng thêm tấm vật liệu có chứa phosphorus là chất phát ra ánh sáng nhìn thấy 
khi nó hấp thụ tia X. Phim được kẹp giữa hai tấm vật liệu này, mỗi photon tia X bị hấp thụ 
tạo ra vài nghìn photon ánh sáng, sau đó làm đen phim. Điều này làm giảm mức độ phơi 
nhiễm của bệnh nhân xuống hàng trăm lần. Nhờ đó mà sự ảnh hưởng của tia X tới bệnh 
nhân khi được chỉ định chụp X-quang giảm đáng kể. 

2 '% 


` 


Nêu một số biện pháp để rút ngắn thời gian chụp X-quang. 


33 


CHUYÊN ĐỀ 2- MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


II. CẢI THIỆN HÌNH ẢNH CỦA CHỤP X-QUANG 
Để chụp X-quang đạt hiệu quả như mong muốn, cần thực hiện các công việc sau: 
- Cải thiện độ sắc nét của hình ảnh, nhờ đó quan sát được chỉ tiết hơn. 


-_ Cải thiện độ tương phản của hình ảnh, để tạo ra sự khác biệt giữa các bộ phận nhằm 
hiển thị rõ ràng hơn trong hình ảnh. 


1. Cải thiện độ sắc nét 
Để có được hình ảnh rõ nét của cơ quan, bộ phận trong cơ thể cần chụp, đáp ứng tốt yêu 
cầu chẩn đoán hình ảnh thì kĩ thuật chụp X-quang cần phải tạo ra chùm tia X song song, 
hẹp để kết quả chụp đạt hiệu quả như mong muốn. 
Hình 6.4 cho thấy hình ảnh chụp X-quang rất sắc nét của động mạch vành. Độ sắc nét của 
hình ảnh phụ thuộc rất nhiều vào độ rộng của chùm tia X. 


Hình 6.4. Hình ảnh X-quang của động mạch vành 


Ta biết rằng bóng của một vật chắn sáng sẽ sắc nét hơn nếu nó được chiếu sáng bởi một 
nguồn sáng hẹp, thay vì một nguồn sáng rộng (Hình 6.5). 


Vật chắn Bóng nửa tối Chùm electron Chùm electron 
Anode Anode 


Nguồn sáng 
hẹp 


Bóng nửa tối Chùm tia 
Xhẹp 


Chùm tia 
# _ Xrộng 
Bóng tối 


NguPh SãHg a) Chùm electron hẹp — b) Chùm electron rộng và 


rụng Màn và kích thước anode kích thước anode rộng 
` —- : Ẻ : hẹp cho chùm tia X hẹp cho chùm tia X rộng 
Hình 6.5. Nguôn sáng hẹp tạo ra vùng bóng nửa 
tôi nhỏ hơn giúp cải thiện độ sắc nét của bóng Hình 6.6. 


34 


CHUYÊN ĐỀ 2 - MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC đen 


Vì vậy, một nguồn tạo tia X tốt phải tạo ra một chùm tia X song song, hẹp. Muốn thực hiện 
được điều này thì độ rộng của chùm electron do máy tạo ra phải hẹp (Hình 6.6). Ngoài 
ra, cần điều chỉnh kích thước của khẩu độ tại cửa sổ thoát tia X bằng cách sử dụng các tấm 
chì có thể điều chỉnh độ rộng của chùm tỉa X. 


Khi chụp X-quang, một số tia X sau khi đi qua cơ thể bị tán xạ (lệch một góc so với phương 
ban đầu). Nếu các tia X này tới được bộ phận thu nhận tín hiệu sẽ làm giảm độ sắc nét của 
hình ảnh. Để cải thiện độ rõ nét của hình ảnh, người ta sử dụng một tấm chống tán xạ để hấp 
thụ chúng. Tấm chống tán xạ được làm bằng vật liệu mà tia X khó có thể xuyên qua (chẳng 
hạn như chì), đan xen với vật liệu mà tia X dễ dàng đi qua (chẳng hạn như nhôm). Tấm chống 
tán xạ tia X được đặt ngay phía trên của máy thu tín hiệu, nhờ đó chì sẽ hấp thụ các tia X tán 
xạ, không cho phép các tỉa X này tới bộ phận nhận tín hiệu (Hình 6.7). 


Chùm tia X chuẩn trực 


Cơ thể 
—= 


\ L) 
Tấm chống Ụ í Chì 
tán xạ | 
Thu tín hiệu Nhôm 


Hình 6.7. Sơ đồ minh họa các tia X tán xạ bị hấp thụ bởi tắm chống tán xạ 


—— 


 '} 
`*“ Nêu điều kiện để thu được hình ảnh sắc nét khi chụp X-quang. 


2. Cải thiện độ tương phản 


Như chúng ta biết, các mô khác nhau sẽ hiển thị khác nhau trong hình ảnh X-quang. 
Xương có thể dễ dàng phân biệt với mô mềm (chẳng hạn như cơ) vì xương là một chất hấp 
thụ tốt tia X. Tuy nhiên, bác sĩ luôn mong muốn phân biệt được hình ảnh của các bộ phận 
khác nhau nhưng có khả năng hấp thụ tia X như nhau. Để làm được điều này, người ta sử 
dụng hoá chất để tạo ra sự tương phản. Đối với chụp X-quang, thông thường người ta có 
thể sử dụng iodine hoặc barium là những chất hấp thụ tốt tia X. Bệnh nhân có thể được 
cho uống chất lỏng chứa barium hoặc tiêm chất lỏng tương tự vào mô của vị trí cần chụp. 
Các mô này sau khi được tiêm chất lỏng chứa barium sẽ hấp thụ tia X tốt hơn, do vậy biên 
của các mô này sẽ hiển thị rõ ràng hơn trên hình ảnh. Hình 6.8 là hình ảnh chụp X-quang 
ruột của một bệnh nhân sau khi được cho uống barium. 


35 


— NHÀ) ĐỀ 2- MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


) 
>“ Chỉ ra các yếu tố cải thiện 
độ tương phản trong 
chụp X-quang. 


Hình 6.8. Hình ảnh X-quang ruột của bệnh nhân sau khi sử 
dụng barium. Hình ảnh này cũng đã được xử lí đề làm nồi 
bật các đặc điểm cần quan tâm 


III. CHỤP CẮT LỚP 


36 


Chụp ảnh X-quang thông thường có hạn chế vì hình ảnh chụp xương, nội tạng,... ở các 
độ sâu khác nhau trong cơ thể bị chồng lên nhau. Để khắc phục nhược điểm này, một 
kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh được sử dụng đó là chụp cắt lớp. 


Chụp cắt lớp (Computed Tomography Scan - CT Scan) hay còn gọi là chụp CT. Chụp 
cắt lớp là kĩ thuật chụp X-quang các bộ phận cơ thể ở các góc khác nhau. Các hình ảnh 
này được máy tính xử lí, dựng các hình ảnh cần chụp dưới dạng hai chiều hay ba chiều. 
Trong chụp cắt lớp người ta vẫn dùng ống phát tia X như chụp X-quang, nhưng phim 
chụp được thay bằng bộ cảm biến có độ nhạy hơn phim X-quang nhiều lần. 


Để chụp cắt lớp, người ta điều chỉnh ống phát tia X di chuyển vòng quanh các bộ phận 
cần chụp của bệnh nhân, tạo ra một chùm tia X có dạng hình quạt (Hình 6.9). Ở mỗi vị 
trí của chùm tia X, sau khi đi qua bộ phận cơ thể cần chụp, chùm tia X bị suy giảm được 
các cảm biến ghi lại và lưu trong bộ nhớ của máy tính. 

Khi chuyển động quét kết thúc, bộ nhớ của máy tính đã ghi nhận được một số rất lớn 
những thông tin ảnh X-quang ở các góc khác nhau. Máy tính sẽ xử lí và đưa ra hình ảnh 
phân giải cao 2D, 3D của bộ phận cần chụp. 


Chùm 

tia X 
Ống hình quạt 
phát 
tỉa X 


Các cảm biến 
gắn trên vòng 
Mặt cắt ngang cố định 


bộ phận cơ thể cần chụp 


Hình 6.9. Hoạt động của một máy chụp cắt lớp hiện đại. Óng phát tía X có thể quay xung 
quanh bộ phận cân chụp của bệnh nhân trong khi bộ phận thu nhận tín hiệu đứng yên 


CHUYÊN ĐỀ 2 - MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


— 


Ø 


1. Giải thích lí do tại sao bệnh nhân có thể được yêu cầu nín thở trong khi chụp cắt lớp. 


2. Giải thích lí do tại sao khi chụp não thì chụp cắt lớp lại thích hợp hơn X-quang (Hình 6.10). 


WW-743WC:427 


Hình 6.10. Ảnh chụp não người bằng phương pháp chụp cắt lớp 


? 
Nêu những ưu điểm của phương pháp chụp cắt lớp so với phương pháp chụp X-quang 
thông thường. 


Đ Thực hiện dự án thiết kế được một mô hình chụp cắt lớp đơn giản theo các bước sau: 
Bước 1: Xác định nhiệm vụ: Tìm hiểu về mô hình chụp cắt lớp, lựa chọn mô hình. 
Bước 2: Xác định ý tưởng thiết kế mô hình đã lựa chọn ở trên. 

Bước 3: Thống nhất tiêu chí đánh giá mô hình. 
Bước 4: Thực hiện thiết kế mô hình theo các tiêu chí đã đề xuất. 


Bước 5: Xây dựng báo cáo và nội dung trình bày về mô hình đảm bảo có hình ảnh 
thực tế và bản thiết kế đã thực hiện. 


Bước 6: Báo cáo và đánh giá dự án đã thực hiện. 


37 


CHUYÊN ĐỀ 2- MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


(` Cùng với chụp X-quang và chụp cắt lớp, siêu âm là một ứng dụng quan trọng trong y 
học, góp một phần không nhỏ cho việc chẩn đoán và điều trị. Vậy cách tạo ra siêu âm 
và nguyên tắc tạo hình ảnh trong kĩ thuật siêu âm như thế nào? 


I. SIÊU ÂM 
Sóng âm được phân loại dựa trên khả năng nghe của con người. Tai người cảm nhận được 
âm thanh có tần số trong khoảng từ 16 Hz tới 20 kHz, được gọi là âm thanh nghe được. Tần 
số sóng âm nhỏ hơn 16 Hz được gọi là hạ âm. Tần số sóng âm cao hơn 20 kHz được gọi là 
siêu âm. Trong các thiết bị y tế, sóng siêu âm được sử dụng có dải tần cỡ MHz. Tốc độ của 
sóng siêu âm phụ thuộc vào môi trường mà chúng truyền qua. Tốc độ truyền siêu âm qua 
mô cơ thể người vào khoảng 1 500 m/s. 


Tốc độ truyền siêu âm trong thạch anh là 5 700 m/s. Tính bước sóng của sóng siêu âm có 
tần số 2 MHz trong tỉnh thể thạch anh. 


II. CÁCH TẠO RA SIÊU ÂM 

Siêu âm được tạo ra bởi sự rung động nguồn âm. Thông thường siêu âm được tạo ra bằng một 
bộ biến đổi điện - cơ. Đây là một linh kiện có chức năng biến đổi các dao động điện thành dao 
động cơ cùng tần số. Bộ biến đổi điện - cơ thường được làm bằng thạch anh hoặc gốm áp điện. 
Những vật liệu này có tính chất đặc biệt là bị co dãn khi có điện trường đặt vào (Hình 7.1). Nếu 
đặt một xung điện vào các vật liệu trên thì độ biến dạng của chúng sẽ thay đổi theo tần số xung, 
nghĩa là chúng đã tạo ra các dao động cơ học. Nếu tần số của xung điện nằm trong dải tần số 
của sóng siêu âm thì các dao động cơ cũng có tần số này và tạo ra sóng siêu âm. 


Co lại Dãn ra 
L_mä 


- Gốm áp điện 
Gôm áp điện 


8) b) €) 3) 

Hình 7.1. Mô hình hiệu ứng áp điện: a) Khi không có điện trường đặt vào, b) Bị nén lại khi có điện trường 
đặt vào, c) Bị dẫn ra khi đôi chiêu điện trường đặt vào, đ) Phát ra sóng siêu âm khi điện trường đặt vào 
biên thiên theo tân sô siêu âm 
Khi thu sóng siêu âm người ta sử dụng tính chất biến đổi cơ - điện của tỉnh thể thạch anh 
hoặc gốm áp điện. Khi nhận được sóng siêu âm thì chúng sẽ tạo ra điện áp biến thiên cùng 

tần số với sóng siêu âm. 


Sẽ 


CHUYÊN ĐỀ 2- MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


III. NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY SIÊU ÂM 


Nguyên lí hoạt động của máy siêu âm là dựa vào định vị bằng sóng siêu âm, thông qua một 
đầu dò có chức năng phát và thu tín hiệu phản hồi của sóng siêu âm (Hình 7.2). 


Lớp giảm rung 


Tỉnh thể áp điện Các điện cực 


Hình 7.2. Cấu tạo của đầu dò siêu âm 


Mặt phân cách 
Sóng 
Sóng siêu âm được phát ra truyền theo hướng siêu âm 
của đầu dò vào môi trường với tốc độ xác định. 
Sóng siêu âm khi gặp mặt phân cách (ranh giới) Góc tới 


trên đường đi sẽ bị phản xạ và khúcxạ(Hìnhh  — ._-_-_-- ° 
7.3). Trong siêu âm, ta quan tâm tới tín hiệu 

phản xạ của sóng siêu âm. Đầu dò sẽ thu nhận 

tín hiệu sóng siêu âm phản xạ, chuyển đổi sóng siêu âm 
thành tín hiệu điện, được máy vi tính xử lí và phản xạ 
hiển thị trên màn hình. 


Sóng siêu âm 
khúc xạ 


Hình 7.3. Một sóng siêu âm khi chạm 
vào ranh giới giữa hai vật liệu khác nhau, 
vừa bị khúc xạ vừa bị phản xạ 


Sự chênh lệch cường độ sóng siêu âm phản 
xạ càng lớn thì hình ảnh thu được càng rõ 
nét. Điều này cho phép giải thích khi siêu 
âm thì hình ảnh xương được thể hiện rõ 
trong khi khó nhìn thấy các mô mềm khác 
nhau (Hình 7.4). 

Khi siêu âm, giữa da và đầu dò có một lớp 
không khí và có đến 99,95% sóng siêu âm sẽ 
bị phản xạ trước khi đi vào cơ thể. Để khắc 
phục điều này, giữa đầu dò và da cần có một 
lớp gel. 


Hình 7.4 Hình ảnh siêu âm thai nhi 


40 


CHUYÊN ĐỀ 2 - MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC đã" mĩ 


EM CÓ BIẾT? 


Một số loại đầu dò siêu âm 
—_ Đầu đò thẳng: phát ra sóng siêu âm có tần số cao, thích hợp cho đánh giá các vùng 
nông như da, tuyến giáp, tuyến vú, mạch máu. 


—_ Đầu dò cong: phát ra sóng siêu âm có tần số thấp hơn, thích hợp cho việc đánh giá 


các cơ quan sâu, thường sử dụng cho siêu âm bụng, thai, mạch máu ở sâu. 

— Đầu dò tim: phát ra sóng siêu âm có tần số tương đương đầu dò cong, chuyên dụng 
dùng cho siêu âm tim. 

— Ngoài ra còn có đầu dò sử dụng cho siêu âm 3D, 4D, siêu âm can thiệp điều trị. 


l) 


1. Giải thích vì sao khi siêu âm da và xương được hiển thị rõ ràng trong khi hình ảnh các 
cơ quan mềm hơn bên trong cơ thể không được hiển thị rõ? 


2. Giải thích tại sao siêu âm ít được dùng để kiểm tra não. 


EM CÓ BIẾT? 


Khi sóng siêu âm đi qua cơ thể, chúng sẽ bị hấp thụ. Sự hấp thụ của sóng siêu âm tuân theo 
quy luật hàm số mũ tương tự như đối với tia X. Phương trình mô tả cường độ sóng siêu âm 
I giảm dần theo độ dày d như sau: 


Ở đây, œ là hệ số hấp thụ, giá trị của œ thay đối theo bản chất của mô mà sóng siêu âm đi qua 
và theo tần số của sóng siêu âm. 


^ s; ` L4 ˆ ˆ 
IV. NGUYÊN TÁC TẠO HINH ANH SIEU AM 
Siêu âm kiểu A 
Một xung siêu âm được chiếu vào cơ thể, sóng siêu 
âm phản xạ được thu nhận và hiển thị trên màn hình 
máy tính dưới dạng đồ thị điện áp - thời gian. Đầu 
đò phát sóng siêu âm gián đoạn, khi sóng siêu âm đi 


Xung tới 


Xung phản xạ 
#————` 


vào cơ thể, gặp ranh giới giữa các mô khác nhau sẽ lở 1 

tạo ra các sóng siêu âm phản xạ khác nhau. Đầu dò DI 

thu được tín hiệu sóng âm phản xạ biến đổi thành 

tín hiệu điện. Từ những tín hiệu điện thu được, máy 0 ""At 1 Thờigian 
tính xử lí và hiển thị trên màn hình dưới dạng các 

xung (Hình 7.5). Hình 7.5. Các xung siêu âm trong 


siêu âm kiểu A 


41 


an .‹(⁄ẤA ĐỀ 2- MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


Từ Hình 7.5 ta thấy xung 1, 2 và 3 mô tả tại các ranh giới khác nhau. Xung 1 phản xa tại 
ranh giới giữa cơ và xương tại B. Xung 2 phản xạ tại ranh giới giữa xương và cơ tại C. Từ 
thông tin thu nhận được người ta có thể xác định được độ dày của xương. 

Siêu âm kiểu B 

Nguyên lí cũng tương tự như kiểu A nhưng hình ảnh thu được sẽ được hiển thị có độ 
sáng, tối khác nhau. Ranh giới giữa các mô cho phản xạ sóng siêu âm có cường độ mạnh 
sẽ hiển thị màu sáng, cường độ yếu sẽ hiển thị màu tối. Các ranh giới mô khác nhau sẽ 
cho phản xạ sóng siêu âm khác nhau được hiển thị với các màu sáng, tối khác nhau. 


Trong siêu âm kiểu B, hình ảnh chỉ tiết của một bộ phận cơ thể được xây dựng từ nhiều 
hình ảnh của siêu âm kiểu A. Đầu dò được di chuyển xung quanh khu vực cần siêu âm, 
mỗi xung phản xạ được phân tích để xác định độ sâu của bề mặt phản xạ và bản chất của 
bề mặt. Sau đó, một hình ảnh hai chiều được máy tính hiến thị trên màn hình các chấm 
định vị để biểu thị vị trí của bề mặt phản xạ với độ sáng được xác định bởi cường độ sóng 
siêu âm phản xạ (Hình 7.6). 


Da Bộ phận cơ thể 


Chuyển 
động 
của 
đầu dò 
siêu âm 


Quét kiểu B 


Hình 7.6. Bằng cách di chuyến đâu dò, một loạt các dấu chắm trên màn hình tạo ra 
hình dạng của bộ phận đang được kiêm tra 


Ngoài ra còn có các kiếu hiến thị hình ảnh siêu âm như: siêu âm kiếu M (TM - Time motion); 
kiểu 3D; 4D; kiểu Doppler. 
`7 Giải thích tại sao để kiểm tra thai nhi, người ta sử dụng siêu âm kiểu B chứ không 
dùng phương pháp chụp X-quang. 


V. ỨNG DỤNG CỦA SIÊU ÂM 


Siêu âm được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y học, hàng 
hải, công nghệ thực phẩm, địa chất, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra siêu âm còn được dùng 
để tổng hợp các vật liệu mới: tổng hợp vật liệu vô cơ, hữu cơ, vật liệu sinh học, vật liệu có 
cấu trúc nano,... 


42 


CHUYÊN ĐỀ 2 - MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC đt 


16em 


b m3 đợc chổ rối Hình 7.8. Ứng dụng siêu âm Hình 7.9. Ứng dụng siêu 
đề hàn vật liệu âm trong y học 


Hình 7.7. Ứng dụng siêu âm đề 
kiêm tra khuyết tật của sản phâm 


Wự 
Z 
Hình 7.10. Ứng dụng siêu âm Hình 7.11. Ứng dụng siêu âm Hình 7.12. Ứng dụng siêu âm trong 
đề khử khuân trong khai thác thuỷ sản nghiên cứu biên và đại dương 


` 


Ñ} 
Ì _ Từ các thông tin, hình ảnh trên hãy đánh giá vai trò của siêu âm trong đời sống và trong 
khoa học. 


EM ĐÃ HỌC 2 
x. Siêu âm, sơ lược cách tạo siêu âm. 


Sơ lược cách tạo ra hình ảnh siêu âm các cấu trúc bên trong cơ thể. 


“ Vai trò của siêu âm trong đời sống và trong khoa học. 


EM CÓ THỂ J 


Nêu được ứng dụng của siêu âm trong một số lĩnh vực. 


43 


b ` Chụp cộng hướng từ là một phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại và hiệu quả, 

[ mang đến hình ảnh rõ nét nhằm hỗ trợ chẩn đoán chính xác tình hình bệnh. Chụp cộng 
hưởng từ là một kĩ thuật hiện đại dựa trên hiệu ứng vật lí mới giúp chẩn đoán nhiều 
bệnh lí hiệu quả. Vậy nguyên lí chụp cộng hưởng từ như thế nào? 


KHÁI NIỆM CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 


Chụp cộng hưởng từ MRI (Magnetic Resonance 
Imaging) là một kĩ thuật giúp ta thu dược 
những hình ảnh có độ phân giải cao của các bộ 
phận cơ thể nhờ từ trường và sóng vô tuyến. 

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ có độ tương 
phản cao, sắc nét và rõ ràng, chỉ tiết và có khả 
năng tái tạo hình ảnh 3D mang lại hiệu quả 
cao giúp bác sĩ chấn đoán đối với bệnh lí của 
bệnh nhân. Hiệu quả chẩn đoán bằng MRI cho 
kết quả tốt hơn rất nhiều so với siêu âm, X- 
quang hay chụp cắt lớp. Bên cạnh đó chụp cộng 


Hình 81. Máy chụp cộng hưởng từ 


hưởng từ không sử dụng tia X, rất an toàn, nên được các bác sĩ chuyên môn đánh giá cao 


trong chỉ định chụp và chấn đoán bệnh. 


II.NGUYÊN LÍ CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 


Nguyên lí của chụp cộng hưởng từ dựa trên hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân. Trong y học, 
Kĩ thuật chụp công hướng từ thường sử dụng hạt nhân của nguyên tử hydrogen vì hạt nhân 
của hydrogen chỉ chứa một proton và hydrogen có trong tất cả các mô của cơ thể người. Proton 
được coi như một nam châm siêu nhồ với cặp cực từ Bắc, Nam và có một số tính chất đặc biệt: 


44 


-_ Ở trạng thái bình thường, trục của các nam châm này được định hướng một cách ngẫu 


nhiên (Hình 8.2a). 


a) Ở trạng thái bình thường 


b) Khi được đặt trong từ trường 


Hình 82. Sự định hướng của các proton 


CHUYÊN ĐỀ 2 - MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC đi 


—_ Khi các nguyên tử hydrogen được đặt trong từ trường mạnh và không đổi, trục của mỗi 
nam châm siêu nhỏ sẽ có xu hướng định hướng theo hướng hợp với phương của từ 
trường ngoài một góc sao cho hệ ở mức năng lượng thấp. Đồng thời trục này luôn quay 
quanh một trục (tiến động) song song với từ trường ngoài theo một tần số xác định gọi 
là tần số Larmor (Hình 8.2b). 


— Khi một sóng vô tuyến với tần số trùng với tần số Larmor thì sẽ có hiện tượng cộng 
hưởng xảy ra. Lúc này các proton sẽ nhận năng lượng để chuyển lên trạng thái có mức 
năng lượng cao hơn. Đây chính là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân. 

-_ Khi ngắt sóng vô tuyến, các proton sẽ dần trở về trạng thái trước khi có cộng hướng từ và 
phát ra sóng vô tuyến. Thời gian trở về này gọi là thời gian hồi phục. Thời gian hồi phục 
phụ thuộc rất nhiều vào môi trường xung quanh hạt nhân của nguyên tử hydrogen. 

- Sóng vô tuyến do quá trình hồi phục của proton phát ra sẽ được thu lại và xử lí để cho 
thông tin về thời gian hồi phục của proton 


Ví dụ: Nước và các mô chứa nước (ví dụ như dịch não tuý) có thời gian hồi phục dài trong 
vài giây, các mô mỡ (ví dụ như chất trắng trong não) có thời gian hồi phục ngắn hơn cỡ vài 
trăm miligiây, các mô ung thư có thời gian hồi phục nằm ở khoảng giữa hai thời gian hồi 
phục của hai chất này. 


Hình 83. Hình ảnh chụp công hưởng từ u não 


Các bộ phận trong cơ thể người được cấu tạo bởi các mô khác nhau, do đó thời gian hồi phục 
với từng vị trí trong cơ thể cũng khác nhau. Máy tính sẽ phân tích dữ liệu thời gian hồi phục 
ở từng vị trí trên cơ thể để dựng thành hình ảnh gọi là ảnh cộng hưởng từ hạt nhân. 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu ở bất cứ chỗ nào của cơ thể cũng xảy ra hiện tượng cộng 
hưởng từ hạt nhân như nhau thì sẽ không thu được thông tin gì hữu ích. Để có được ảnh cắt 
lớp cộng hưởng từ hạt nhân thì ngoài từ trường mạnh và không đổi, ta cần phải đưa thêm 
vào một từ trường biến đổi đầu theo khoảng cách. Để nghiên cứu một bộ phận nào đó trong 
cơ thể, người ta “chia” bộ phận đó ra làm nhiều lớp khác nhau. Trong phạm vi mỗi lớp, từ 
trường được coi như giống nhau. Các lớp khác nhau sẽ có từ trường khác nhau, tức là chúng 
ta có hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân khác nhau ứng với mỗi lớp. Đây chính là cơ sở để tạo 
ảnh cộng hưởng từ hạt nhân cắt lớp. 


4 


ma .‹<‹⁄ẤA ĐỀ 2- MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC 


III. CẤU TẠO MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 
Hình 8.4 là sơ đồ nguyên lí cấu tạo một loại máy chụp cộng hưởng từ, gồm các bộ phận 
chính sau: 

- Bộ phận tạo từ trường chính: Cuộn dây siêu dẫn tạo ra từ trường mạnh có độ lớn 1,5 
đến 3 tesla. 

- Cuộn dây tạo từ trường biến thiên: Trong máy chụp cộng hướng từ có ba cuộn dây để tạo từ 
trường biến thiên, từ trường do các cuộn dây này sinh ra biến đổi đều theo khoảng cách. Các 
từ trường này hướng theo các trục toạ độ vuông góc Ox, Öy, Öz. 

- Bộ phận phát sóng vô tuyến có tần số thay đổi. 

- Bộ phận thu sóng vô tuyến. 


Bộ phận 
phát sóng 
vô tuyến 


Bệnh nhân 


Cuộn dây 
tạo từ trường 
biến thiên 


Bộ phận 


thu sóng 


: Từ trường 
vô tuyến 


Bộ phận quét 


Hình 8.4. Cấu tạo sơ lược máy MRI 


l 
ì 


1. Nêu một số ưu, nhược điểm của chụp cộng hưởng từ. 
2. So sánh ưu, nhược điểm của chụp cộng hưởng từ so với chụp CT: 


đà. 

Đ 1. Giải thích tại sao chụp MRI có thể được coi là an toàn hơn so với chụp CT 
2. Giải thích tại sao trong một số trường hợp có thể chọn chụp CT thay vì chụp MRI. 
3. Giải thích tại sao chụp MRI được gọi là không xâm lẫn. 


EM ĐÃ HỌC / 


".. Nêu được nguyên lí chụp cộng hưởng từ. 


“. Biết được cấu tạo sơ lược của máy chụp cộng hưởng từ. 


EM CÓ THẾ / 


So sánh được chất lượng hình ảnh chụp cộng hưởng từ so với hình ảnh chụp X-quang, 
chụp cắt lớp. 


46 


~ 
| { 


bì 
y 


IV 
] Ỹ 


0Í I\ 
`" NÀ. 


#$ 
277V Ủy ĐUN 

2Á60mx,»Ä|ÑÁi 

Ánh sáng trắng phát ra từ lõi Mặt Trời khi đi qua bầu khí quyển 
lạnh hơn của nó đã bị các nguyên tử trong khí quyển Mặt Trời hấp 
thụ một phần rất nhỏ. Phân tích quang phổ của ánh sáng Mặt Trời 
chiếu tới Trái Đất có thể giúp ta xác định được thành phần cấu 
tạo của khí quyển Mặt Trời. Thành phần cấu tạo của các chất khác 
cũng có thể được xác định theo cách tương tự như trên. Tại sao? 


F x) Í 
mỉ 


NỘI DUNG 
‹ . Hiệu ứng quang điện và năng lượng của photon 
‹ Lưỡng tính sóng hạt 

-_ Quang phổ vạch của nguyên tử 

‹ _ Vùng năng lượng của tinh thể chất rắn 


47 


1. 


HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN 


VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA PHOTON 


đó được Einstein giải thích như thế nào? 


SỰ PHÁT HIỆN HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN 
Hiệu ứng quang điện do Heirich Rudolf Hertz 
(Hanh-rích Ru-đóp Héc) - nhà vật lí người Đức phát 
hiện bằng thí nghiệm năm 1887. Một tấm kẽm tích 
điện âm được chạm vào quả cầu tiếp điện của một 
tĩnh điện kế, kim của tĩnh điện kế lệch đi một góc xác 
định (Hình 9.1). Chiếu một chùm sáng do hồ quang 
điện phát ra tỉa tử ngoại vào tấm kẽm thì thấy góc 
lệch của kim tĩnh điện kế giảm. Thay tấm kẽm bằng 
một tấm kim loại khác tích điện âm thì hiện tượng 
trên cũng xảy ra. Khi sử dụng các loại kính hấp thụ 
tỉa tử ngoại trước khi các bức xạ chiếu vào tấm kẽm 
thì hiện tượng như trên không xảy ra. 

- Hiện tượng một chùm bức xạ thích hợp làm 
bật các electron ra khỏi mặt tấm kim loại 
được gọi là hiệu ứng quang điện. 

- Các electron bị bứt ra khỏi kim loại khi bị 
chiếu sáng gọi là quang electron. 


Góc lệch của kim tĩnh điện kế giảm cho biết điện tích âm của tấm kẽm trong Hình 9.1 tăng 


hay giảm? 


II. CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN 


48 


Định luật 1: Định luật về giới hạn quang điện 


Thay tấm kẽm bằng các tấm kim loại tích điện âm 

khác nhau trong thí nghiệm Hình 9.1, ta thấy: 

+ Hiệu ứng quang điện sẽ xảy ra với các kim 
loại khi sử dụng ánh sáng do hồ quang điện 
phát ra. 


+ Khi sử dụng kính hấp thụ tất cả các ánh sáng 
có bước sóng ngắn hơn hoặc bằng một giới 
hạn ^„ nào đó thì hiệu ứng quang điện sẽ 
không xảy ra. Giá trị À„ ứng với các kim loại 
khác nhau sẽ có giá trị khác nhau và được gọi 
là giới hạn quang điện của kim loại đó. 


ñ ` Việc áp dụng thuyết lượng tử để giải thích các định luật quang điện đã mang lại 
[_ giải Nobel cho Einstein năm 1921. Vậy hiệu ứng quang điện là gì và các định luật 


Hình 9.1. Thí nghiệm của Hertz năm 1887 

phát hiện hiệu ứng quang điện 

1. Ánh sáng do hô quang điện phát ra 

2 Kính lọc sắc 

3. Tắm kẽm tích điện âm 

4. Quả câu tiếp điện 

5. Tĩnh điện kế 

6. Kim điện kế 


Bảng 9.1. Giá trị giới hạn quang điện 
À„ của một số Kim loại 


CHUYÊN ĐỀ 3 - VẬT LÍ LƯỢNG TỬ đan 


Đối với mỗi kim loại, hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bức xạ điện từ kích thích chiếu vào 
kim loại có bước sóng ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện À„ của kim loại đó (À < ÀN). 


Định luật 2: Định luật về cường độ dòng quang điện bão hoà 


Khảo sát đường đặc trưng vôn - ampe của 
một tế bào quang điện chân không ứng 
với hai cường độ bức xạ điện từ kích thích 
khác nhau có kết quả như Hình 9.2, ta thấy: 


+ KhiU,,<-U, thì I= 0, dòng quang điện 
bị triệt tiêu. U, có trị số phụ thuộc vào 
bước sóng ^2 và được gọi là hiệu điện thế 
hãm. Lúc này các electron bật ra khỏi 
cathode đã bị điện trường đẩy ngược 
trở lại không thể tới được anode. 


+ KhiU ,>U, thì cường độ dòng quang 
điện sẽ không đổi I = I„ và được gọi là Hình 9.2. Đường đặc trưng vôn - ampe của một tế 
cường độ dòng quang điện bão hoà. Giá bào quang điện chân không phủ chất phát quang 
trị của I, phụ thuộc vào cường độ bức Sồ - . MDNG hai tHˆT nợ lợp ng TH gỹ trời . 

làn ° An đơn sắc với cùng một bước sóng À (cường độ của 
xạ kích thích. Khi tăng cường độ bức xạ trường hợp 2 lớn hơn của trường hợp 1) 
kích thích thì I,. sẽ tăng. 


Với mỗi bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp (^< À„), cường độ dòng quang điện bão hoà 
tỉ lệ thuận với cường độ chùm bức xạ điện từ kích thích. 


EM CÓ BIẾT? J4 


Tế bào quang điện chân không là một bình bằng thạch anh đã hút hết 
không khí, bên trong có hai điện cực: anode là một vòng dây kim loại; 


cathode được phủ ngoài một lớp nhạy quang có dạng chỏm cầu (hoặc 
dạng lá mồng uốn thành nửa mặt trụ) (Hình 9.3). 


Hình 9.3. Tế bào quang điện chân không 


Định luật 3: Định luật về động năng ban đầu cực đại của quang electron 
Khảo sát đường đặc trưng vôn - ampe của các kim loại khác nhau cho thấy chúng có hình 
dạng tương tự như Hình 9.2, do đó: 


+_ Dòng quang điện vẫn tồn tại khi Uy = 0. Điều này là do các quang electron khi bật ra 
khỏi bề mặt kim loại sẽ có một động năng ban đầu, động năng đó giúp electron có thể 
tới được anode và tạo ra dòng điện trong mạch mà không cần đặt một hiệu điện thế vào 
hai cực của tế bào quang điện. Động năng ban đầu cực đại của các quang electron có thể 
xác định thông qua giá trị Uy đo được. 


+_ Khi thay đổi cường độ chùm bức xạ điện từ kích thích thì U, không thay đổi. 


Động năng ban đầu cực đại của các quang electron không phụ thuộc cường độ của chùm 
bức xạ điện từ kích thích mà chỉ phụ thuộc bước sóng bức xạ điện từ kích thích và bản chất 
của kim loại được chiếu vào. 


49 


BH £9Ê19::- vÀr Lí cươnxG Tử 


III. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 
Nếu chỉ sử dụng tính chất sóng ta sẽ không thể giải thích được đầy đủ các kết quả thực 
nghiệm. Hiệu ứng quang điện là một trong những bằng chứng cho thấy bức xạ điện từ có 
tính chất hạt. 

Các kết quả nghiên cứu về hiệu ứng quang điện và quang phổ của các nguồn sáng là cơ sở 

cho sự ra đời của thuyết lượng tử vào đầu thế kỉ XX. Vào năm 1905, dựa trên giả thuyết 

lượng tử năng lượng của Max Planck (Mắc P-lăng) để giải thích các định luật quang điện, 

Einstein đã đề xuất thuyết lượng tử ánh sáng hay thuyết photon với nội dung: 

- Chùm sáng là chùm hạt photon (các lượng tử ánh sáng). 
Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số photon phát ra trong một 
đơn vị thời gian. 

- Trong chùm ánh sáng đơn sắc với tần số f, các photon đều 
mang năng lượng giống nhau: 

g=h (9.1) 
với h = 6,626.103{J.s) được gọi là hằng số Planck. 
- Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. 


— Trong chân không, photon chuyển động với tốc độ c = 3.108 m/s Hình 9.4. Albert Einstein 
dọc theo các tia sáng. (1879— 1955) 

/EÌ-. độc = ¬ ... : Œ-. : là nhà vật lí người Đức 

— Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh # 
sáng là chúng phát xạ hoặc hấp thụ một photon. 


>>) 


1. Chỉ ra điểm khác biệt giữa thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein và mô hình sóng ánh 
sáng khi giải thích sự hấp thụ hay phát xạ năng lượng của nguyên tử, phân tử. 

2. Hãy ước lượng năng lượng của các photon tương ứng với các bức xạ điện từ cơ bản 
trong thang sóng điện từ đã học ở Vật lí lớp 11 (sóng vô tuyến, tỉa hồng ngoại, ánh 
sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tỉa X, tỉa y). 


Bài tập ví dụ 

Trong thí nghiệm ở Hình 9.1, khi chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng ^A = 0,12 im thì thấy có 

hiệu ứng quang điện. Hãy tính năng lượng mà mỗi quang electron đã nhận được. Coi rằng 

mỗi photon truyền toàn bộ năng lượng cho một electron. 

Giái 

Năng lượng mà mỗi quang electron nhận được trong thí nghiệm chính bằng năng lượng 

của photon của bức xạ điện từ chiếu vào tấm kẽm: 
s=hp — De _ 6.626.107 `2.3.10Ẻ 

À 0 XI: ĐIh 3 
IV. GIẢI THÍCH CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN 
Công thoát của electron 


=1,656.10 * () 


Các electron trong kim loại luôn tương tác với các ion dương của mạng tỉnh thể nên chúng 
khó thoát ra khỏi bề mặt kim loại. Năng lượng tối thiểu cần cung cấp để bứt một electron 
ra khỏi bề mặt kim loại gọi là công thoát A của electron. Khi một photon mang năng lượng 


50 


CHUYÊN ĐỀ 3 - VẬT LÍ LƯỢNG TỬ THỊNH 


bằng hf chiếu tới bề mặt kim loại và bị hấp thụ bởi một electron, nó sẽ truyền toàn bộ năng 
lượng cho electron này. Nếu năng lượng hf của photon lớn hơn hoặc bằng công thoát A của 
electron thì electron có thể bứt ra khỏi bề mặt kim loại và làm xảy ra hiện tượng quang điện. 


1. Hãy giải thích tại sao khi sử dụng các loại kính hấp thụ tỉa tử ngoại trước khi các bức xạ 
chiếu vào tấm kẽm ở Hình 9.1 thì hiện tượng quang điện không xảy ra. 

2. Khi sử dụng bức xạ tử ngoại có bước sóng 320 nm chiếu vào tấm kẽm ở thí nghiệm trong 
Hình 9.1 thì thấy xuất hiện hiện tượng quang điện. Thí nghiệm này có thế xác định công 
thoát của electron ở bề mặt tấm kẽm hay không? Hãy giải thích. 


Mối liên hệ giữa giới hạn quang điện và công thoát A 
Giới hạn quang điện là bước sóng ^„ của bức xạ điện từ chiếu tới bê mặt kim loại (gọi là 
bức xạ điện từ kích thích) sao cho năng lượng của photon bằng công thoát A của electron. 
he 
Ây= = (9.2) 

trong đó: h = 6,626.10”3 (J.s) là hằng số Planck. 

c= 3.10 (m/s) là tốc độ ánh sáng trong chân không. 

A 0) là công thoát của electron khỏi bề mặt kim loại. 


Œ) Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là khác nhau và là đặc trưng riêng của kim loại đó. 


Giới hạn quang điện của đồng (Cu) và của kẽm (Zn) lần lượt là 0,3 um và 0,35 tum. Hãy tính 
công thoát A của electron khỏi bê mặt các kim loại trên. 


Công thức Einstein về hiện tượng quang điện 
Theo Einstein, hiện tượng quang điện là do có sự hấp thụ photon của chùm bức xạ điện 
từ chiếu tới bề mặt kim loại bởi các electron của kim loại. Khi một photon bị hấp thụ bởi 
một electron của kim loại ở bề mặt thì photon nhường toàn bộ năng lượng hf của nó cho 
electron đó. Một phần của năng lượng ấy tiêu hao để bứt electron ra khỏi kim loại, phần 
này chính là công thoát A của electron. Phần năng lượng còn lại được chuyển thành động 
năng ban đầu cực đại của electron. 

1 

hf =A +—mv¿ (9.3) 
” 
=' Ẩ. _ sỀ - 

trong đó 2m; là động năng ban đầu cực đại của electron. 


Giải thích định luật 1: 

—_ Theo tính chất của sóng, sóng điện từ lan truyền đến kim loại và truyền năng lượng một 
cách liên tục cho các electron và hạt nhân của nguyên tử kim loại làm cho năng lượng 
của chúng tăng dần, dao động mạnh dần,... Nếu cường độ bức xạ đủ lớn thì năng lượng 
cung cấp đó sẽ đủ làm bứt electron khỏi bề mặt kim loại mà không phụ thuộc bước sóng 
của bức xạ điện từ. 


— Vậy sử dụng tính chất sóng của bức xạ điện từ thì ta không thể giải thích được cho định 
luật về giới hạn quang điện. 


SỈ 


aa  .‹(‹⁄^A ĐỀ 3- VẬT LÍ LƯỢNG TỬ 


-_ Định luật về giới hạn quang điện chỉ có thể giải thích khi vận dụng công thức Einstein 
(9.3). Từ công thức trên ta thấy hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi: 
hf>A 


hà tức là À. < À¿ 

Giải thích định luật 2: ®o 
Với các chùm sáng có khả năng gây ra hiện tượng quang điện thì số quang electron bật ra 
khỏi bề mặt cathode trong một đơn vị thời gian sẽ tỉ lệ thuận với số photon tới đập vào mặt 
cathode trong một đơn vị thời gian. Số photon này lại tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng 
tới nên cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng kích thích. 
Giải thích định luật 3: 
Từ công thức Einstein (9.3), ta có động năng ban đầu cực đại của electron bằng: 

“mễc HẼ -óÁ ch & 

2 À 
Ta thấy động năng ban đầu cực đại của electron không phụ thuộc vào cường độ chùm bức 


xạ điện từ kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng kích thích ^A và công thoát A của 
electron. 


ma 


S2 


Tế bào quang điện chân không có cathode được phủ chất nhạy quang Sb-Ce trong một bộ 
thí nghiệm khảo sát dòng quang điện. Khi sử dụng ánh sáng màu xanh lam để khảo sát thì 
ta có hiệu điện thế hãm U, = 0,8 V. Hãy xác định tốc độ ban đầu cực đại của quang electron. 


EM CÓ BIẾT? 


1. Một số chất bán dẫn như Ge, Si, PbS, CdSe,... bình thường là chất dẫn điện kém nhưng 
khi được chiếu bằng bức xạ thích hợp thì chúng lại trở thành chất dẫn điện tốt. 
Các chất này được gọi là chất quang dẫn. 


Các bức xạ điện từ giải phóng các electron liên kết trong nguyên tử của chất quang dẫn 
để chúng trở thành electron dẫn điện, đồng thời tạo ra các “lỗ trống” có thể cùng tham 
gia vào quá trình dẫn điện. Hiện tượng này 
được gọi là hiệu ứng quang điện trong. 
Điện trở quang (quang trở), pin quang điện 
(pin mặt trời) hoạt động dựa trên hiệu ứng 
quang điện trong. 


. Cửa ra vào của nhiều cơ quan, siêu thị,... là 
cửa tự động. Cơ thể mỗi người sẽ phát ra 
bức xạ hồng ngoại và cảm biến hồng ngoại 
có thể nhận biết khi có người tới gần nhờ 
hoạt động của điện trở quang. Bộ điều khiển 
sẽ nhận tín hiệu từ cảm biến hồng ngoại đến Hình 9.5. Của tự động hoạt động nhờ ứng 
điều khiển động cơ đóng mở cửa (Hình 9.5). dụng của hiện tượng quang điện 


CHUYÊN ĐỀ 3 - VẬT LÍ LƯỢNG TỬ 


V.THỰC HÀNH KHẢO SÁT DÒNG QUANG ĐIỆN 


Mục đích thí nghiệm: Khảo sát sự phụ thuộc 
của dòng quang điện vào các ánh sáng đơn 
sắc khác nhau và hiệu điện thế Uạ¿. 

Dụng cụ (Hình 9.6): 

—_ Tế bào quang điện chân không phủ chất 
nhạy quang Sb - Ce có hộp bảo vệ (1) được 
gắn vào hộp chân đế (3). 

—_ Ba đèn LED màu đỏ, lục, lam 3 W - 220 V 
điều chỉnh được cường độ sáng thông qua 
hiệu điện thế đặt vào đèn (2). 

-_ Hộp chân đế (3) gắn các thiết bị: công tắc; 
đui đèn; biến trở; bộ chuyển đổi nguồn 
điện xoay chiều 220 V - 50 Hz thành 
nguồn điện một chiều. 

-_ Đồng hồ đo hiệu điện thế có độ chia 0,1 V; 
đồng hồ đo cường độ dòng điện có độ chia 
0,1 HA (4). 

-_ Dây nối (5). 

—_ Dây nối với nguồn điện xoay chiều (6). 


—=—— 


`*“ Thiết kế phương án: 

Hãy quan sát sơ đồ mạch điện trong Hình 9.7 
được dùng để khảo sát cường độ dòng quang 
điện qua tế bào quang điện T và trả lời câu 
hỏi sau: 

a) Tế bào quang điện chân không T có cathode 
được nối tới điểm E. Anode của T nối với khoá 
M (khoá M đóng) tới con trỏ được điều chỉnh 
tới các vị trí NÑ thích hợp. Khi điều chỉnh con trỏ 
sẽ làm thay đổi hiệu điện thế U, „ như thế nào? 


b) Cường độ của dòng quang điện đi qua ampe kế 
sẽ phụ thuộc vào những đại lượng nào? 


c) Hãy thiết kế phương án khảo sát dòng quang K0 6g an n0 na 
điện từ các dụng cụ thí nghiệm. cường độ dòng quang điện 
Tiến hành: 


1. Lắp đặt thí nghiệm theo sơ đồ mạch điện in trên hộp chân đế với công tắc được ngắt 
(Hình 9.8). Tế bào quang điện cần tránh ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Sơ đồ mạch 
điện này được mắc như sơ đồ trong Hình 9.7. 


2. Đồng hồ đo đấu nối với hai chốt cắm “uA” trên hộp chân đế sẽ là ampe kế đo cường độ 
dòng quang điện và cần được điều chỉnh về thang đo A. 

3. Đồng hồ đo đấu nối với hai chốt cắm “V” trên hộp chân đế sẽ là vôn kế đo U¿¿ và cần 
được điều chỉnh về thang đo V. 


Hình 9.6. Bộ thiết bị khảo sát dòng quang điện 


53 


.. 


BH Nà ‡4⁄^9::-vÀở cí cượnc Tử 


54 


A. Tiến hành thí nghiệm với các ánh sáng đơn sắc khác nhau 

4. Lắp bóng đèn LED màu 
đỏ vào đui đèn. 

5, Bật các công tắc, bật vôn 
kế và ampe kế. 

6. Điều chỉnh biến trở để vôn 
kế có chỉ số nằm trong 
khoảng từ 3 V đến 9 V. 

7. Đọc chỉ số của ampe kế và 
ghi kết quả vào vở theo 
mẫu tương tự Bảng 9.2. 


8. Lặp lại các bước ó, 7 với k- =.. 
chỉ số của vôn kế tăng dần. Hình 9.8. Bó trí thí nghiệm 
9. Tất các công tắc, tắt vôn 
kế và ampe kế, tháo bóng 
đèn LED ra. 


10. Thay bóng đèn LED đỏ bằng bóng đèn LED lục rồi lam và lặp lại các bước 5, 6, 7, 8, 9. 


Bảng 9.2. Kết quả tham khảo trong khảo sát dòng quang điện theo ánh sáng đơn sắc 


_ STT | MàulIED | U(V) | l[uA) 
__ 1Ì |; Ta. DO 


B. Tiến hành thí nghiệm khảo sát cường độ dòng quang điện phụ thuộc hiệu 
điện thế U,¿ 

11. Lắp bóng LED màu lục (hoặc màu lam) vào đui đèn. Điều chỉnh cường độ sáng của đèn 
ở mức vừa phải. 

12. Bật công tắc, bật vôn kế và ampe kế. 

13. Điều chỉnh biến trở đến khi chỉ số của ampe kế vừa tới giá trị bằng 0. 

14. Đọc chỉ số của vôn kế và chỉ số của ampe kế rồi ghi số liệu đó vào vở theo mẫu tương 
tự Bảng 9.3. 

15. Tiếp tục điều chỉnh biến trở thêm 6 lần để tăng dần các chỉ số của vôn kế đến khi hai 
lần cuối cùng chỉ số của ampe kế thay đổi không đáng kể. Mỗi lần đo như vậy cần lặp 
lại bước 14. 


16. Tắt các công tắc, tắt vôn kế và ampe kế. 


CHUYÊN ĐỀ 3 - VẬT LÍ LƯỢNG TỪ ỊNHắ 


Bảng 9.3. Kết quả tham khảo trong thí nghiệm với bóng đèn LED màu lam 


Từ số liệu thực nghiệm thu được, thực hiện các yêu cầu sau: 
.. Nhận xét về giới hạn quang điện của chất nhạy quang Sb - Ce. 
.. Vẽ đồ thị đường đặc trưng vôn - ampe (tham khảo Bảng 9.3). 
. Xác định U, của tế bào quang điện ứng với bước sóng À được khảo sát. 


d5 0) Bộ 


. Xác định cường độ dòng quang điện bão hoà. 


EM ĐÃ HỌC 

° - Hiệu ứng quang điện là bằng chứng cho tính chất hạt của bức xạ điện từ. 

° - Năng lượng photon được xác định bằng s = hf 

» - Năng lượng tối thiểu cần cung cấp để bứt một electron ra khỏi bề mặt kim loại được gọi là 
công thoát. 

» - Công thức tính giới hạn quang điện: 1; = ¬ 

» _ Công thức Einstein: hf =A + HÀ, : 

° - Định luật quang điện 1: Đối với mỗi kim loại, hiện tượng quang điện chỉ xây ra khi bức 
xạ điện từ kích thích chiếu vào kim loại có bước sóng ngắn hơn hoặc bằng giới hạn 
quang điện À, của kim loại đó: À < À,. 

» - Định luật quang điện 2: Với mỗi bức xạ điện từ có bước sóng phù hợp (À < À¿), cường độ 
dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm bức xạ điện từ kích thích. 

» - Định luật quang điện 3: Động năng ban đầu cực đại của các quang electron không 
phụ thuộc cường độ của chùm bức xạ điện từ kích thích mà chỉ phụ thuộc bước sóng 
bức xạ điện từ kích thích và bản chất của kim loại được chiếu vào. 


EM CÓ THẾ l 


- _ Tính được năng lượng mà mỗi electron đã nhận được trong hiệu ứng quang điện. 

s Giải thích được hiệu ứng quang điện dựa trên năng lượng photon và công thoát. 

»° Vận dụng thuyết lượng tử và công thức Einstein để giải thích được các định luật quang điện. 

° Thiết kế phương án và thực hiện thí nghiệm, khảo sát được dòng quang điện bằng 
dụng cụ thực hành. 


55 


la ` Ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt. Liệu các hạt vật chất quanh ta có 
tồn tại tính chất sóng không? 


I. HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ 


Khi ta đặt một nguồn sáng điểm S trước một hộp kín 
có lỗ tròn nhỏ O (Hình 10.1), chùm sáng qua lỗ nhỏ O 
sẽ tạo thành các vòng sáng tròn đường kính D' trên ` O 

thành đối diện với lễ O của hộp. Vòng sáng D lớn DỊD 
hơn so với miền tròn D khi ánh sáng truyền thẳng 

do ở mép lỗ O đường truyền của ánh sáng đã có sự 

sai lệch so với sự truyền thẳng. 

Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng Hình 10.1. Thí nghiệm vê hiện tượng 
quan sát được ở gần mép những vật cản trên l2 sống 

đường truyền của các tỉa sáng được gọi là hiện 
tượng nhiễu xạ ánh sáng. Hiện tượng nhiễu xạ cũng 
xảy ra với các loại bức xạ điện từ khác (Hình 10.2). 
Hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ chỉ giải thích 
được dựa trên mô hình sóng và là bằng chứng cho 
tính chất sóng của bức xạ điện từ. 


II. GIÁ THUYẾT DE BROGLIE 
Hình 10.2. Hình ảnh nhiễu xạ của một 


Vào năm 1924, Louis de Broglie (Lu-uýt đơ Brơi) chùm sáng đơn sắc qua lỗ tròn nhỏ 
cho rằng các electron chuyển động trong không thu được trên màn chắn sáng 
gian có tính chất sóng. Một electron có vectơ 
động lượng p=mở sẽ có bước sóng ^ bằng: 


h 
`= (10.1) 
P 


Ở đây h = 6,626.1034 (J.s) là hằng số Planck. 


Louis de Broglie cho rằng tương tự như electron, 
mọi hạt vật chất đầu có tính chất sóng, tức là 
chúng luôn có lưỡng tính sóng hạt. Bước sóng 
của các hạt vật chất được xác định theo công thức 
(10.1). Nhận định trên được gọi là giả thuyết de 
Broglie về lưỡng tính sóng hạt của vật chất. 


Hình 103. Louis de Broglie (1892 —1987), 
nhà vật lí người Pháp 


Đ 1. Một chùm electron được phóng ra khỏi ống phóng tia điện tử với tốc độ của mỗi electron 

bằng 25 000 m/s. Hãy xác định bước sóng của mỗi electron trong chùm electron trên. 
2. Chứng minh rằng, khi hai vật chuyển động với cùng tốc độ, vật nào có khối lượng 
lớn hơn sẽ có bước sóng de Broglie nhỏ hơn. 


56 


CHUYÊN ĐỀ 3 - VẬT LÍ LƯỢNG TỬ 


II. HIỆN TƯỢNG NHIÊU XẠ ELECTRON (8) TH imeleptan 
Năm 1927, Climton Josepl Davisson (Đa-vít-sơn) N 
và Lester Halbert Germer (Ghe-mơ) đã tiến hành 6) (4) _ 
thí nghiệm xác định được nhiễu xạ của chùm TẾ > si] SEEGi ga) [ó 
electron khi đập vào tỉnh thể nickel (Hình 10.4). (2) 
cP—  Nh : 
Chùm electron được phát từ một nguồn (3) nhờ Là 002120221040 


phương pháp phát xạ nhiệt electron. Sau khi 'Rụ 

được tăng tốc khi qua điện trường (4), chùm hạt 

electron (5) tới đập vào tỉnh thể nickel (6) và xuất — 1. Nguồn điện; 2. Biến trở, 3. Nguồn phát 

hiện hiện tượng tán xạ. Chùm electron tán xạ (7) — Slectron; 4. Điện trường tăng tốc; 5. Chùm 
_ = 5 E K B : electron tới; 6. Tinh thê nickel; 7. Chùm 

sẽ được đo bởi máy đếm hạt (8) giúp ta XáC định electron tán xạ; 8. Ông đém hạt. 

được số electron tán xạ trong một đơn vị thời gian Hình 10.4. Mô hình thí nghiệm nhiễu xạ 

theo từng phương Ô. sóng de Broglie của chùm hạt electron do 


Kết quả cho thấy số electron tán xạ trong một đơn PHMSSDN VI DREHHHIGE tẾ HH NHANH Ú VI 


vị thời gian đo được theo từng phương là khác 
nhau. Có những phương cho giá trị cực đại xen kẽ 
với những phương cho giá trị cực tiểu. Chùm tia Tự 
electron tán xạ trên các tỉnh thể nickel cho thấy có 
hiện tượng nhiễu xạ. 


Chùm electron có năng lượng xác định khi chiếu Cathode 
qua màng than chì trong ống nhiễu xạ electron 
(như Hình 10.5) sẽ tạo ra được hình ảnh nhiễu 
xạ trên màn phosphorus tương tự như hình ảnh Màn 
nhiễu xạ của bức xạ điện từ trong Hình 10.2. phosphorus 
Vì vậy, chùm electron có tính chất sóng. 


than chì 


Hình 105. Mô hình ống nhiễu xạ electron 


IV. BÀI TẬP VÍ DỤ 


Chùm electron bật ra khỏi cathode trong ống nhiễu xạ electron như Hình 10.5 với các tốc độ 
khác nhau. Nếu một electron có tốc độ ban đầu v, x 0 sau đó được tăng tốc bởi điện trường 
giữa A và K có hiệu điện thế thay đối trong khoảng từ 1 đến 5 kV. Tính tốc độ và từ đó tính 
bước sóng de Broglie của electron khi hiệu điện thế tăng tốc được đặt ở mức tối đa. 
Giải: 
Động năng của electron sau khi qua điện trường tăng tốc có giá trị bằng: 

W, = qU = 1,6.10-1°.5000 = 8.101 (J) 


Từ đó ta tính được tốc độ của electron sau khi được tăng tốc: 


|2.W, 2.8.101 : 
Vv= = =4,19.10'ˆ |m/s 
m 91.10” KRUS) 


Áp dụng công thức (10.1) ta tính được bước sóng de Broglie của mỗi electron: 


h 6,626.10”” 
=—= = z= 1,74.10-1! (m). 
mv 9,1.10”.4,19.10 


Sr 


58 


—eC 


`“ Một con báo nặng 50 kg đang chạy với tốc độ 72 km/h để đuổi theo con mồi. Xác 


định bước sóng de Broglie của con báo. Hãy so sánh tính chất sóng của con báo 
với tính chất sóng của electron ở trong bài tập ví dụ trên. 


EM CÓ BIẾT? 


Sự nhiễu xạ của chùm electron đã được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc vật chất: 

Sự nhiễu xạ của các electron được sử dụng để khám phá sự sắp xếp của các nguyên tử 
trong kim loại hay cấu trúc của các phân tử phức tạp như DNA. Khi đó các electron cần 
được gia tốc đến tốc độ phù hợp sao cho bước sóng của chúng vào cỡ khoảng cách giữa các 


nguyên tử, khoảng 101°m. Từ hình ảnh nhiễu xạ electron thu được có thể suy ra sự sắp xếp 
của các nguyên tử. 

Các electron có tốc độ cao từ máy gia tốc hạt đã được sử dụng để xác định đường kính của 
hạt nhân nguyên tử. Bước sóng de Broglie của chúng cần đạt được cỡ 10 '° m tương ứng với 
kích thước của hạt nhân nguyên tử. 


EM ĐÃ HỌC 


« - Giao thoa và nhiễu xạ là bằng chứng cho tính chất sóng của bức xạ điện từ. 


« - Giả thuyết de Broglie: Các electron chuyển động trong không gian có tính chất sóng. 
Một electron có vectơ động lượng p=mvd sẽ có bước sóng ^A bằng: 


h 
A=T 
P 


° - Lưỡng tính sóng hạt là thuộc tính của mọi vật chất. 


EM CÓ THỂ. 


» - Tính được bước sóng de Broglie của mọi vật khi biết động lượng của chúng. 
« - Giải thích được hiện tượng nhiễu xạ của chùm electron. 
» Giải thích được lưỡng tính sóng hạt của mọi vật xung quanh. 


` Sau cơn mưa vào những buổi chiều mùa hè, khi ánh nắng mặt trời xuất hiện, chúng ta có thể 
quan sát thấy cầu vồng với bảy màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tại sao bức xạ của 
mặt trời lại tạo ra được báy sắc cầu vồng như vậy? Bức xạ của các vật chất khác phát ra có 
phân tách ra được thành các màu sắc như của cầu vồng huy không? 


I. QUANG PHỔ 


Ánh sáng trắng gồm một tập hợp 
các bức xạ điện từ có bước sóng 
từ khoảng 3,8.107 m (ánh sáng 
tím) đến khoảng 7,6.10” m (ánh 
sáng đỏ). Mỗi bức xạ có một bước 
sóng xác định được gọi là bức xạ 
đơn sắc (ánh sáng đơn sắc). 


Trong buồng tối, ta chiếu ánh 
sáng từ đèn sợi đốt qua khe 
hẹp của tấm chắn để tạo thành 
tia sáng rọi vào một mặt bên 
của lăng kính thuỷ tỉnh như 


Ánh sáng tán sắc 


Tấm chắn qua lãng kính, 
có khe hẹp 
ẩ _——m— Dải sáng màu 
® : thu được trên 
| màn chắn 
Đèn Lăng kính thuỷ tinh 


Màn chẳn 


Hình 11.1. Minh hoạ sự tán sắc ánh sáng trắng 
qua lăng kính thuỷ tỉnh 


Hình 11.1. Chùm sáng ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính được hứng vào màn chắn sáng 
sẽ cho ta hình ảnh là một dải sáng nhiều màu. Hình ảnh trên màn là quang phổ của ánh sáng 
trắng. Việc phân tách ánh sáng thành các thành phần đơn sắc được gọi là tán sắc ánh sáng. 


Hãy quan sát Hình 11.1 và liệt kê các màu cơ bản trên màn chắn theo thứ tự từ trên 


xuống dưới. 


EM CÓ BIẾT? Jj 


Cách tử nhiễu xạ (là một tấm 
chứa các khe hẹp song song) 
cũng được dùng để tán sắc 
ánh sáng. Trong các máy 
phân tích quang phổ người 
ta thường sử dụng cách tử 
nhiễu xạ (Hình 11.2). 


Ánh sáng 
trắng “ˆ“—~- 


Cách tử nhiễu xạ 


Hình 11.2. Minh hoạ sự tán sắc ánh sáng trắng qua 
cách từ nhiễu xạ 


59 


— NHÀ) ĐỀ 3- VẬT LÍ LƯỢNG TỬ 


Ta đã biết chiết suất của lăng kính đối với mỗi ánh sáng đơn sắc là khác nhau. Vì vậy, mỗi 
lần đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường ở hai mặt bên của lăng kính, chùm sáng ban 
đầu sẽ tách thành các chùm sáng đơn sắc theo các phương khác nhau. Quang phổ thu được 
trên màn chắn là các dải màu ứng với các ánh sáng đơn sắc đó. 

Mọi chất khi được nung nóng đều có thể phát ra ánh sáng nhìn thấy. Quang phổ của ánh 
sáng do các chất đó phát ra gọi là quang phổ phát xạ. Quang phổ phát xạ của các chất có thể 
chia thành hai loại chính: quang phổ liên tục và quang phổ vạch phát xạ. 

Quang phổ liên tục là một dải màu nối liền nhau một cách liên tục (Hình 11.3). Quang phổ 
liên tục do các chất khí có áp suất lớn, chất lỏng hoặc chất rắn, phát ra khi bị nung nóng. 


380nm 445nm 475nm 510nm 570 nm 590 nm 650nm 760 nm 
| | | | | | | | 


> 
Màu: Tím Chàm Lam Lục Vàng Cam Đỏ Bước sóng 


Hình 11.3. Quang phổ liên tục của một chùm ánh sáng trắng phái ra từ bóng đèn sợi đói 


II. TRẠNG THÁI DỪNG CỦA NGUYÊN TỬ 


Các mô hình vật lí giải thích cho cấu trúc của nguyên tử và hạt nhân hiện nay được xây dựng 
từ những ý tưởng ban đầu của Niels Henrik David Bohr (Nây Hen-rích Đa-vít Bo) về lượng tử 
năng lượng và trạng thái dừng. 


1. Trạng thái dừng của nguyên tử 


E(eV) „ 
Năng lượng của nguyên tử cũng chính là năng lượng của Mức 


electron trong nguyên tử. f0 ——— ọ 
-085|_ —————————————N 
-1,51 M 


Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng 
lượng xác định gọi là trạng thái dừng. Ở trạng thái dừng, 
nguyên tử không phát xạ hay hấp thụ năng lượng. 


- 


Trạng thái cơ bản là trạng thái dừng mà nguyên tử có năng -3/40 
lượng thấp nhất. Trạng thái kích thích là trạng thái dừng 

mà nguyên tử có năng lượng cao hơn. Thường thì nguyên 

tử tồn tại ở trạng thái kích thích trong thời gian rất ngắn 

(cỡ 103 s) sau đó sẽ chuyển về trạng thái dừng có năng 

lượng thấp hơn và cuối cùng về trạng thái cơ bản. 


Mức năng lượng của nguyên tử là rất nhỏ nên người ta 
thường dùng đơn vị năng lượng là electron vôn (eV): 


1øY = 16.16" J, 


13,60 — 


Hình 11.4. Một số múc năng lượng 
có thê của nguyên tử hydrogen 


60 


Hãy đổi giá trị các mức năng lượng của electron trong nguyên tử hydrogen trong 
Hình 11.4 sang đơn vị jun (J). 


CHUYÊN ĐỀ 3 - VẬT LÍ LƯỢNG TỬ @ SIKS 


EM CÓ BIẾT? 


Mô hình hành tỉnh nguyên tử 


Năm 1911, Rutherford, nhà vật lí người New Zealand đưa ra mô hình hành tinh nguyên tử: 
Nguyên tử có cấu tạo rỗng, tâm nguyên tử là hạt nhân chiếm thể tích nhỏ, mang hầu như 
toàn bộ khối lượng của nguyên tử và có điện tích dương bằng +Ze. Các electron chuyển động 
quanh hạt nhân giống như các hành tỉnh chuyển động quanh Mặt Trời. Mô hình nguyên tử 


của Rutherford đã thành công trong việc giải thích được một số quá trình tán xạ hạt nhân 
nhưng không giải thích được tính bần vững của nguyên tử và sự xuất hiện quang phổ vạch 
của nguyên tử. 

Năm 1913, nhà vật lí người Đan Mạch là Bohr đã phát triển mô hình hành tỉnh nguyên tử 
dựa trên quan điểm lượng tử của Plank và Einstein. Mô hình này có thể giải thích được sự 
hình thành quang phổ vạch của nguyên tử hydrogen. 


2. Cơ chế hấp thụ và phát xạ năng lượng của nguyên tử 
Nguyên tử chỉ hấp thụ hay phát xạ năng lượng dưới dạng bức xạ điện từ khi nó chuyển từ 
trạng thái dừng này sang trạng thái dừng khác. 
Nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E, sang trạng thái dừng có năng lượng 
E,„ thấp hơn thì nguyên tử phát xạ một photon có năng lượng đúng bằng hiệu E, - E,.. 
E.= E,= hf (11.1) 
Ngược lại nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng E„ mà hấp thụ một photon có năng 
lượng hf đúng bằng hiệu E, - E„ thì nó chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng E, cao hơn. 
? ` 
Dựa vào Hình 11.4 hãy xác định bước sóng dài nhất của các photon có thể bị hấp thụ bởi 
một nguyên tử hydrogen đang ở trạng thái cơ bản. 


III. QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ 
1. Quang phổ vạch phát xạ 
Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ được 
ngăn cách với nhau bởi những khoảng tối (Hình 11.5a). 
Quang phổ vạch phát xạ do chất khí có áp suất thấp khi ở trạng thái kích thích phát ra. Quang 
phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau sẽ khác nhau về số lượng các vạch, về vị trí các 
vạch (hay về bước sóng) và độ sáng của vạch này so với vạch kia trong cùng một quang phổ. 
@©) Dựa vào cơ chế bức xạ năng lượng của nguyên tử, hãy giải thích sự tạo thành quang phổ 
vạch phát xạ. 


2. Quang phổ vạch hấp thụ 
Chiếu một chùm ánh sáng trắng phát ra từ bóng đèn sợi đốt qua một bình thuỷ tỉnh chứa 
chất khí hoặc hơi kim loại, đến máy phân tích quang phổ ta sẽ thu được quang phổ vạch hấp 


61 


ma  ‹⁄ẤA ĐỀ 3- VẬT LÍ LƯỢNG TỬ 


thụ của chất khí hoặc hơi kim loại nói trên. Quang phổ vạch hấp thụ gồm các vạch tối trên 
nền quang phổ liên tục của ánh sáng trắng. 


Các chất khí hoặc hơi kim loại đều có thể cho quang phổ vạch hấp thụ. 


- RRRNIEEBIEEE==== 


©S© x \O NS 
'ˆ¬ ỞI œ@ Môi 
ï w \Ð 


Bước sóng À (nm) 
\Ð \O 
œ@ L2 
Ä \© 
——————— => 
Bước sóng À (nm) 


Hình T1.5. Các vạch màu trong quang phô vạch phát xạ (a) và các vạch tối trong quang 
phô vạch hấp thụ (b) của nguyên tử hydrogen có sự trùng khóp về vị trí 


Khi so sánh quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của cùng một nguyên tử có 
sự trùng khớp về vị trí các vạch tương ứng của chúng. 


Ø 1. Hãy so sánh quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của nguyên tử 
hydrogen thu được trong Hình 11.5. 

2. Giải thích tại sao có sự trùng khớp của vị trí các vạch trong Hình 11.5a và 11.5b. 

3. Hãy chứng tỏ rằng, một nguyên tử có thể hấp thụ những photon tương ứng với ánh 
sáng đơn sắc có bước sóng nào thì khi bức xạ nó cũng có thể phát ra những photon 
có bước sóng như vậy. 


Bài tập ví dụ 
Hãy xác định bước sóng của photon phát ra khi nguyên tử hydrogen chuyển từ trạng thái có 
mức năng lượng E; = -1,51eV về trạng thái có mức năng lượng E; = -3,40eV. Bước sóng của 
photon ứng với vạch quang phổ nào trong Hình 11.4. 
Giải: 
Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái có mức năng lượng E. về trạng thái có mức năng lượng 
E„ nguyên tử hydrogen sẽ phát ra bức xạ có năng lượng 

E=hf= h~ =E, - E, = 1,89 eV. 

À 


Bước sóng của photon phát ra có giá trị bằng 
hề  ñ/626.1Ø”.5.10 
E; - E; 1,89.1,6.10? 


A= = 6,57.107 (m) 


So sánh với quang phổ phát xạ của khí hydrogen trong Hình 11.5 ta thấy bước sóng tính 


được ứng với vạch màu đỏ trong quang phổ trên. Kết quả tính trên có sai số rất nhỏ so với 
vạch quang phổ trong Hình 11.5 do có một số hằng số được làm tròn. 


62 


CHUYÊN ĐỀ 3 - VẬT LÍ LƯỢNG TỬ ỊHắ 


Quang phổ vạch hấp thụ của ánh sáng mặt trời có các vạch tối (Hình 11.6). Những vạch 
tối này là do sự hấp thụ các photon nhất định bởi các khí có nhiệt độ thấp hơn trong bầu 
khí quyển của Mặt Trời. Trong những vạch tối này người ta phát hiện một vạch ứng với 
bước sóng khoảng 590 nm. 


Hình 11.6. Quang phô của ánh sáng mặt trời gồm những vạch tối 


a) Tính năng lượng photon bị hấp E(eV) 
thụ ứng với vạch trên. SIÌN PESOS si: lên 
b) Từ Hình 11.7, hãy giải thích cho 3Ù 


nhận định rằng trong khí quyển 


Mặt Trời có nguyên tử helium. 3 


23,05 


(Trích nguồn: Basu, S; Antia, H.M. (2008), -4 
“Helioseismology and Solar Abundances”, tỏi 


Physics Reports, 457 (5-6): 217-283) 
Hình 11.7. Một số mức năng lượng của nguyên tử helium 


EM CÓ BIẾT? 


Mỗi nguyên tố khác nhau sẽ cho quang phổ vạch khác nhau. Phân tích quang phố của các mẫu vật 
hay khoáng chất sẽ giúp chúng ta xác định thành phần hoá học của mẫu vật hay khoáng chất đó. 


EM ĐÃ HỌC 


- - Sự phân tách ánh sáng trắng thành các thành phần đơn sắc được gọi là tán sắc ánh sáng. 


» - Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng. 
Khi ở trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ hay hấp thụ năng lượng. Nguyên tử chỉ hấp 
thụ hay bức xạ năng lượng dưới dạng bức xạ điện từ khi nó chuyển từ trạng thái dừng này 
sang trạng thái dừng khác. 


Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ được 
ngăn cách với nhau bởi những khoảng tối. Quang phổ vạch phát xạ do chất khí có áp suất 
thấp khi ở trạng thái kích thích phát ra. 


Quang phổ vạch hấp thụ gồm các vạch tối trên nền quang phổ liên tục của ánh sáng trắng. 
Chất khí hoặc hơi kim loại đều có thể cho quang phổ vạch hấp thụ. 


° - Một nguyên tử có thế hấp thụ những photon tương ứng với ánh sáng đơn sắc có bước 
sóng nào thì khi bức xạ nó cũng có thể phát ra những photon có bước sóng như vậy. 


EM CÓ THỂ. 


° - Giải thích được sự hình thành của các vạch quang phổ. 
° _ Tính được bước sóng của vạch quang phổ của một nguyên tố khi biết được các mức 
năng lượng của electron trong nguyên tử của nguyên tố đó. 


63 


VÙNG NĂNG LƯỢNG CỦA TINH THỂ 
CHẤT RẮN 


” ` Khi bị đốt nóng, dây đồng sẽ dẫn điện kém đi trong khi silic lại 
dẫn điện tốt hơn. Tại sao cùng chịu tác dụng nhiệt mà có những 
vật dẫn điện tốt hơn trong khi vật khác lại dẫn điện kém đi? 


I. VÙNG NĂNG LƯỢNG TRONG TINH THỂ CHẤT RẮN 


64 


Như đã biết, electron trong nguyên tử 
cô lập chỉ tồn tại ở các mức năng lượng 
gián đoạn xác định (Hình 12.1a). Khi các 
nguyên tử liên kết với nhau để tạo thành 
tỉnh thể chất rắn, tương tác giữa các 
nguyên tử lân cận nhau sẽ làm cho các 
mức năng lượng của electron bị thay đối 
so với ban đầu. 

Khác với các mức năng lượng riêng lẻ 
như trong nguyên tử cô lập, trong tỉnh 
thể chất rắn các mức năng lượng được 
phép của electron được phân bố rất sát 
nhau theo từng vùng như được mô tả 
trong Hình 12.1b. Giữa chúng là các vùng 
mà năng lượng của electron không tồn 
tại. Để mô tả sự phân bố của electron theo 
năng lượng trong tỉnh thể chất rắn, người 
ta thường dùng sơ đồ vùng năng lượng 
như được minh hoạ trong Hình 12.2. 


1. Trục thẳng đứng với mũi tên hướng lên 
trên biểu diễn độ lớn của năng lượng. 

2. Các trạng thái năng lượng được phép 
được giới hạn bởi các hình chữ nhật. 

3. Vùng năng lượng nằm giữa các vùng 
được phép được gọi là vùng cấm. 


Mỗi loại tỉnh thể chất rắn đều có một sơ 
đồ vùng năng lượng đặc trưng cho tỉnh 
thể chất rắn đó. Với sơ đồ này, chúng ta 
có thể dự đoán và giải thích được nhiều 
tính chất vật lí của tỉnh thể chất rắn, đặc 
biệt là tính chất điện và tính chất quang. 


Năng lượng 
Năng lượng 


a) Nguyên tử cô lập b) Tinh thể chất rắn 


Hình 12.1. Mức năng lượng của nguyên tử cô lập và 
vùng năng lượng của tỉnh thế 


Sự phân bố năng lượng của electron 
trong chất rắn khác với sự phân bố năng 
lượng của nó trong nguyên tử cô lập như 
thế nào? 


Vùng năng lượng 
được phép 
— Vùng cắm 


Hình 12.2. Sơ đồ vùng năng lượng của 
tinh thê chất rắn 


Năng lượng 


CHUYÊN ĐỀ 3 - VẬT LÍ LƯỢNG TỬ đt 


3) Hãy chỉ ra những vị trí trên Hình 12.2 mà electron được phép tồn tại và những vị trí mà 
electron không được phép tồn tại. 


II. ẢNH HƯỚNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN TÍNH DẪN ĐIỆN CỦA KIM LOẠI VÀ 
BÁN DẪN 
Trong tỉnh thể chất rắn, các ion, nguyên tử hay phân tử được nằm ở các nút mạng. Chúng không 
di chuyển tự do mà chỉ dao động quanh vị trí cân bằng. Tinh thể chất rắn chỉ dẫn điện khi nó có 
các hạt mang điện tự do. Mật độ hạt mang điện tự do càng cao thì tinh thể chất rắn dẫn điện càng 
tốt. Mật độ hạt mang điện tự do của kim loại lớn hơn mật độ mật hạt mang điện tự do của bán 
dẫn do đó độ dẫn điện của kim loại tốt hơn độ dẫn điện của bán dẫn. Va chạm của hạt mang điện 
tự do với các phần tử ở nút mạng càng nhiều thì tinh thể chất rắn dẫn điện càng kém. 


Theo lí thuyết vùng năng lượng, các electron tự do trong kim loại chiếm một phần vùng dẫn 
và vùng cấm phía dưới vùng dẫn của nó khá lớn (Hình 12.3a). Chính vì vậy, năng lượng nhiệt 
không thể chuyển các electron lên vùng dẫn do đó mật độ electron tự do trong vùng dẫn hầu như 
không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ. Nhiệt độ tăng không làm tăng mật độ electron tự do những 
lại làm cho các ion ở nút mạng dao động mạnh hơn làm cho tần suất va chạm giữa chúng với các 
electron tự do tăng lên. Do vậy, nhiệt độ tăng sẽ làm cho độ dẫn điện của kim loại giảm. 


Theo lí thuyết vùng năng lượng, chất bán dẫn có vùng dẫn trống hoàn toàn và vùng cấm 
khá hẹp (Hình 12.3b). Chính vì vậy, khi nhận được năng lượng nhiệt, electron ở vùng hoá 
trị dễ dàng chuyển lên vùng dẫn để trở thành electron tự do, đồng thời để lại lỗ trống 
mang điện dương trong vùng hoá trị. Cả hai loại hạt này đều có thể tham gia vào quá trình 
dẫn điện và được gọi là hạt dẫn. Nhiệt độ càng cao thì càng có nhiều hạt dẫn được tạo ra, 
do đó mật độ hạt dẫn tăng lên. Thực tế đã chứng tỏ rằng khi nhiệt độ tăng, sự tăng độ dẫn 
điện do tăng mật độ hạt dẫn chiếm ưu thế hơn so với sự giảm độ dẫn điện do va chạm 
giữa hạt dẫn với các phần tử ở nút mạng. Chính vì vậy, khi nhiệt độ tăng thì độ dẫn điện 
của bán dẫn sẽ tăng. 


mm ° 


3 Le) 
cC cC 
Đ- Đ- 
= = 
- ~#— Vùng câm = 
B_=_=.Í Vùng cấm 
8) mm 
Hình 12.3. Sơ đỗ vùng năng lượng của kim loại (a) và bán dẫn (b) 
Ø) Hãy chỉ ra nguyên nhân làm thay đổi điện trổ trong kim loại và bán dẫn khi nhiệt độ của 
chúng thay đổi. 


S5 


— NHIÀI) ĐỀ 3- VẬT LÍ LƯỢNG TỬ 


. SỰ THAY ĐỔI ĐIỆN TRỞ CỦA ĐIỆN TRỞ QUANG THEO CƯỜNG ĐỘ SÁNG 


Điện trở quang được chế tạo bởi một lớp màng móng bán dẫn có sơ đồ vùng năng lượng như 
Hình 12.4. Ở nhiệt độ phòng, khi chưa được chiếu sáng thì chỉ có một số ít các electron ở 
vùng hoá trị nhận năng lượng nhiệt đủ lớn để chuyển lên vùng dẫn và để lại các lỗ trống 
trong vùng hoá trị (Hình 12.4a). Vì có ít hạt dẫn nên điện trở của điện trở quang trong 
bóng tối khá lớn. Khi được chiếu ánh sáng thích hợp sẽ có nhiều electron ở vùng hoá trị 
nhận được năng lượng để chuyển lên vùng dẫn đồng thời một số lượng tương ứng các lỗ 
trống được tạo ra ở vùng hoá trị (Hình 12.4 b). 


Cường độ sáng càng mạnh thì càng có nhiều electron và lỗ trống được tạo ra. Chính vì vậy, 
khi được chiếu ánh sáng thích hợp thì điện trở của điện trở quang sẽ giảm. Cường độ sáng 
càng mạnh thì điện trở giảm càng nhiều. 


Năng lượng 
Năng lượng 


8) b) 


Hình 12.4. Sơ đồ vùng năng lượng của điện trở quang 
khi chưa được chiêu sáng (a) và được chiêu sáng (b) 


*) Hãy giải thích sự thay đổi điện trở của điện trở quang khi nó được chiếu sáng. 


EM ĐÃ HỌC 7 


66 


* - Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tính chất dẫn điện của kim loại và bán dẫn. 


° - Sự thay đối điện trở của điện trở quang theo cường độ sáng. 


EM CÓ THỂ ¿ 

s° Dùng sơ đồ vùng năng lượng để phân loại được vật rắn theo tính chất điện của chúng. 
+ Dùng lí thuyết vùng năng lượng để giải thích được tính chất điện của bán dẫn và kim loại. 
« _ Giải thích được hoạt động của một số linh kiện bán dẫn như điện trở nhiệt, điện trở quang. 


EM CÓ BIẾT? 


Nhờ có tính chất thay đổi độ dẫn điện theo nhiệt độ mà một số kim loại (như Pt, Ni) và 
một số chất bán dẫn đã được sử dụng để làm cảm biến nhiệt. Một cách tương tự, điện 


trở quang cũng thường được sử dụng làm cảm biến quang. Các cảm biến này đã được 
sử dụng trong rất nhiều thiết bị dân dụng như: lò sưởi, điều hoà nhiệt độ, bếp từ, bình 
nóng lạnh, điện thoại, tivi,... 


GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH 


THUẬT NGỮ TRANG 


Búc xạ điện từ: là điện từ trường lan truyền trong không gian. 49 


Chụp không xâm lấn: là kĩ thuật chuẩn đoán hình ảnh trong y học mà bệnh nhân không cần 
phải mổ cũng như không cần đưa bất kì dụng cụ nào vào cơ thể. 


v> 
® 


Công suất cực đại của dòng điện xoay chiều: có giá trị bằng tích số giữa điện áp cực đại và 
cường độ dòng điện cực đại của dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần. 


Công suất toả nhiệt trung bình trên điện trở thuần: có giá trị bằng một nửa công suất cực đại 
của dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở thuần. 


Cường độ dòng quang điện bão hoà: là cường độ cực đại và không đổi của dòng quang điện đạt 
được khi hiệu điện thế U, „ vượt qua một hiệu điện thế U, nào đó. 


¬ 
\© 


Diode bán dẫn: là thiết bị bán dẫn cho dòng điện chạy qua theo một chiều. 


Tần số Lamor: œ = yB, trong đó œ là tần số quay hay tần số cộng hưởng, B là cường độ từ 
trường còn y là một giá trị không đổi gọi là hằng số Larmor. 


— 
© 


t> 
\© 


Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cắm ơn 
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn 
trong cuốn sách này. 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI 


Biên tập nội dung: ĐINH THỊ THÁI QUỲNH — NGUYÊN THÀNH ĐẠT 
Biên tập mĩ thuật: NGUYÊN BÍCH LA 

Thiết kế sách: THÁI THANH VÂN 

Trình bày bìa: NGUYÊN BÍCH LA 

Minh hoạ: NGUYỄN THỊ NGỌC THUỶỸ 

Sửa bản in: PHẠM THỊ TÌNH - PHAN THỊ THANH BÌNH 

Chế bản: CÔNG TY CÔ PHẢN MỈĨ THUẬT VÀ TRUYÊN THÔNG 


Bản quyền © (2024) thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


Xuất bản phẩm đã đăng kí quyền tác giả. Tất cả các phần của nội dung cuốn sách 
này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyền thể dưới bắt kì hình thức nào khi 
chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VẬT LÍ 12 
Mã số: ... 

In ... bản, (QÐ ....) khổ 19 x 26,5 cm. 

Đơn vị in:... 

Địa chỉ: ... 


Số QĐXB:... 
In xong và nộp lưu chiều tháng ... năm 20... 


BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 


1. Ngữ văn 12, tập một 

2. Ngữ văn 12, tập hai 

3, Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 

4. Toán 12, tập một 

5, Toán 12, tập hai 

6. Chuyên đề học tập Toán 12 

7. Lịch sử12 

8. Chuyên đề học tập Lịch sử 12 

9, Địa lí 12 

10. Chuyên để học tập Địa lí 12 

11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 

12. Chuyên để học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 
13. Vật lí 12 

14. Chuyên để học tập Vật lí 12 

15. Hoá học 12 

16. Chuyên để học tập Hoá học 12 

17. Sinh học 12 

18. Chuyên để học tập Sinh học 12 

19. Công nghệ 12 - Công nghệ Điện — Biện tử 

20. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 - Công nghệ Biện — Điện tử 
21. Công nghệ 12 — Lâm nghiệp — Thuỷ sản 

22. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 — Lâm nghiệp - Thuỷ sản 
23. Tin học 12— Định hướng Tin học ứng dụng 


Các đơn vị đầu mối phát hành 


24. Chuyên để học tập Tin học 12 — Định hướng Tin học ứng dụng 
25. Tin học 12 — Định hướng Khoa học máy tính 

26. Chuyên để học tập Tin học 12 — Định hướng Khoa học máy tính 
27. Mĩ thuật 12 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 
28. Mĩ thuật 12 - Thiết kế đồ hoạ 

29. Mĩ thuật 12 - Thiết kế thời trang 

30. Mĩ thuật 12 - Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh 
31. Mĩ thuật 12 - Lí luận và lịch sử mĩ thuật 
32. Mĩ thuật 12 - Điêu khắc 

33. Mĩ thuật 12 - Kiến trúc 

34. Mĩ thuật 12 - Hội hoa 

35. Mĩthuật 12 - Bề hoạ (tranh in) 

36. Mĩ thuật 12 - Thiết kế công nghiệp 

37, Chuyên để học tập Mĩthuật 12 

38. Âm nhạc 12 

39, Chuyên để học tập Âm nhạc 12 

40. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 

41. 6iáo dục thể chất 12 - Bóng chuyển 

42. 6iáo dục thể chất 12 - Bóng đá 

43. 6iáo dục thể chất 12 -Cầu lông 

44, 6iáo dục thể chất 12 - Bóng rổ 

45. Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 

46. Tiếng Anh 12 — Global Success — Sách học sinh 


„« Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc 

„ _ Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung 

‹« Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long 


Sách điện tử:  http:⁄/hanhtrangso.nxbgd.vn 


